HÃY LÀM MỘT 
CUỘC CÁCH MẠNG ! 


LỜI KÊU GỌI TUỔI TRẺ CỦA ĐỨC 
ĐẠT LAI LẠT MA 


ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA § 
SOFIA STRIL-REVER 
HOANG PHONG chuyển ngữ 


Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation 


Copyright © 20I 8 Đức Đạt Lai Lạt Ma ế Sofia Stri-Rever 
All rights reserved. 


MỤC LỤC 


Lời Giới Thiệu của Người Chuyên Ngữ 


Chương I: Tôi đặt hết lòng tin nơi các 
bạn 


Chương 2: Hãy biến mình thành những 
con người bất khuất vì hòa bình 


Chương 3: Cuộc cách mạng từ bị 


Chương 4: Thế giới từ bi có thật 


21 


34 


34 


LỜI GIỚI THIỆU 
CỦA NGƯỜI CHUYÊN NGỮ 


Phật giáo không phải là chỉ để dành riêng cho 
những người lớn tuổi chuẩn bị cho cái chết của 
mình, mà còn mở ra một chân trời mới cho tuổi 
trẻ. Giáo Huân của Đức Phật không phải là 
những lời cầu khẩn và van xin mà là lý tưởng, 
bốn phận và hành động, giúp con người và nhất 
là tuổi trẻ biến cải cuộc đời mình, bảo vệ sự 
sông và sự tồn vong của cả hành tỉnh này. 


Bà Soña Stril-Rever, văn sĩ, chuyên gia tiếng 
Phạn, Tây Tạng học..., là đệ tử của Đức Đạt-lai 
Lạt-ma, đã góp nhặt những lời ghi chép trong 
một cuộc phỏng vấn mà Ngài đã dành riêng cho 
mình, thành một quyển sách nhỏ mang tựa: 
"HÃY LÀM MỘT CUỘC CÁCH MẠNG ! Lời 
kêu gọi tuổi trẻ của Đức Đạt-lai Lạt-ma". 

Quyền sách bắt đầu thành hình ngay Sau buổi 
phỏng vấn diễn ra tại Bodhgaya (Bồ-đề Đạo 
tràng) ngày 3 tháng giêng năm 2017, hoàn tất 
ngảy 2 tháng I0 tại Dharamsala trên niiện Bắc 
Ấn Độ, nơi lưu vong của Đức Đạt-lai Lạt-ma, 


1 


AUTHOR NAME 


và sau cùng đã được xuất bản tại Pháp ngày 26 
tháng 1, 2017 vừa qua. 


Quyền sách thật trong sáng, ngập tràn lòng từ bi 
này của một người tu hành lớn tuổi viết là để 
dành riêng cho thế hệ trẻ, thế nhưng cũng có thê 
làm xúc động cả những con tim chai đá và khô 
cằn của những người kém trẻ trung hơn. Quyền 
sách gồm năm chương, và trong mỗi chương bà 
Sofia Stril-Rever trích ra một đoạn ngăn để đưa 
lên trang mạng của bà. 


Bures-Sur-Y vette, 24.12.17 
Hoang Phong 


BOOK TITLE 


Chương | 


TÔI ĐẶT HÉT LÒNG TIN 
NƠI CÁC BẠN 


Hỡi các anh chị em thân mến, hỡi những 
người bạn trẻ của tôi! 

Các bạn sinh ra vào đầu thiên niên kỷ 
thứ ba này. Các bạn quả là tuổi trẻ của thế giới. 
Thế kỷ này chưa được hai mươi tuổi, do đó còn 
rất trẻ, trẻ như chính các bạn hôm nay. Thế 
giới sẽ lớn lên cùng các bạn, vả sẽ trở 
thành đúng với những gì mà các bạn đang tạo ra 
cho nó. 

Sở đĩ tôi đưa ra những lời kêu gọi này vì 
tôi đã từng theo dõi các bạn và đặt hết lòng tin 
nơi các bạn. Từ nhiều năm nay tôi vẫn luôn 
dành ưu tiên trong việc tiếp xúc với các bạn, dù 
là trên đất Ấn, hay trong các dịp du hành tại các 
xứ sở xa xôi, dù là ở Âu Châu, Hoa kỳ, Gia Nã 


3 


AUTHOR NAME 


Đại, Úc Châu hay Nhật Bản. Qua các cuộc trao 
đôi đó, tôi đã đạt được một niềm tin thật vững 
chắc là thế hệcủa các bạn sẽ cóđủ khả 
năng biến thế kỷ mới sinh này thành một thế kỷ 
của hòa bình và hợp tác. Các bạn thừa sức hòa 
giải nhân loại đang rách nát này với chính nó và 
cả với môi trường thiên nhiên. 

Các bạn là hiện thân của một sự đổi mới 
đang bị bủa vây bởi những cảnh u tối của một 
thế giới già nua, những sựhỗn loạn đầy mờ 
ám, đau thương và nước mắt. Các bạn là các 
chiến sĩ tiên phongtrước một đêm tối đầy hiểm 
nguy,hận thù,ích kỷ, hung bạo, tham 
lam và quá khích, tác hại đến cả sự sông trên 
địa cầu này. Thế nhưng tôi vẫn tin răng tuổi 
trẻ của các bạn với tâm lòng quả cảm không hề 
nao núng, sẽ sớm san bằng mọi sự mờ ám lưu 
lại từ quá khứ. 

Hõi các bạn trẻ của tôi, các bạn là 
nềmhy vọngcủa tôi trước sự tồn 
vong của nhân loại. Tôi muốn cất tiếng thật cao 
và thật mạnh để các bạn đều nghe thấy thông 
điệp của tôi và hãy quan tâm đến nó. Tôi luôn 
tin vào tương lai, bởi vì tôi đoan chắc rằng các 
bạn sẽ biến nó trở nên thân thiện, công bằngvà 
đoàn kết hơn. 


Tôi nói chuyện với các bạn qua kinh 
nghiệm của bản thân tôi ở tuổi 82 này. Năm 16 
tuôi (đối với người Tây Tạng vừa sinh ra là đã 
được 1 tuổi - ghỉ chú trong sách), ngày 17 tháng 


BOOK TITLE 


l1 năm 1950, tôi mất hết tự do, không được 
ngôi lên chiếc ngai ở kinh đô Lhassa để nhận 
lãnh trong trách tối thượng, trên cả hai phương 
diện thế tục và tín ngưỡng của xứ Tây Tạng. 
Năm 25 tuổi, vào tháng 3, 1959, tôi mất cả quê 
hương. Bằng vũ lực, quê hương tôi đã bị sáp 
nhập vào nước Cộng hòa Nhân dân Trung 
Quốc. Sinh năm 1935, tôi từng biết đến những 
nỗi đau thương của thế kỷ XX, một thế kỷ với 
những cuộc đại chiến đẫm máu nhất trong lịch 
sử. [Quả đáng tiếc],trí thông minh tuyệt 
vời củacon người thay vì được sử dụng vào 
việc phục vụ, yêu thương và bảo vệ sự sống, thì 
lại bị lèo lái để hủy diệt sự sống, bằng một thứ 
vũ lực mả chính mặt trời cũng phải vay mượn 
để tạo ra sức mạnh cho mình (@# nói trí thông 
minhcủa con người đã bị lợi dụng để sảng chế 
ra bom hạt nhân). Các bạn sinh ra trong một 
thế giới mà các kho vũ khí hạt nhân của một SỐ 
cường quốc nguyên tử có thể hủy diệt đồng 
loạt hàng chục hành tỉnh như thế này. 

Ông bà và cha mẹ các bạn từng biết đến 
các cuộc đại chiến thế giới và vô số các 
cuộc xung độtkhác, thiêu đốt và làm ngập 
máu thế giới của chúng ta, khiến 23lI triệu 
người đã bị thiệt mạng trong thế kỷ vừa qua. 
Một cơn sóng thần hung hãn chưa từng thấy đã 
cuốn trôi cả nhân loại. Cơn sóng đó được nuôi 
dưỡng bởi các thứ chủ nghĩa quốc gia thật khắc 
nghiệt, sự kỳ thị chủng tộc, bài do thái (anti- 
semitism) và sự nhồi sọ ý thức hệ. Tôi từng 


5 


AUTHOR NAME 


sống trongthời đạixảy ra thảm họa 
holocaust (/hảm họa thiêu người tập thê) gây ra 
bởi chủ nghĩa phát xít tại Âu Châu, với trận hỏa 
hoạn hạt nhân tại Nhật Bản, với chiến tranh 
lạnh, với các cuộc thảm sát thường dân tại Triều 
Tiên, Việt Nam, Kampuchea, với cuộc Cách 
mạng Văn hóavà nạn đói kém làm thiệt 
mạng 70 triệu người tại Trung Quốc và Tây 
Tạng. 

Các bạn và cả tôi đều trông thấy xứ 
Afghanistan và vùng Trung Đông bốc cháy 
trong lửa đỏ, gây ra bởi những cuộc xung 
đột đang tàn phá những xứ sở mà trước kia từng 
là chiếc nôi của [nền văn minh] nhân loại. Hôm 
nay lại hiện lên với chúng ta từ Địa 
Trung Hải hình ảnh thây người lềnh bềnh trên 
sóng, thây của trẻ thơ, vị thành niên, phụ nữ và 
cả đàn ông, họ là những người đã mang sinh 
mạng mình thách đồ một lần cuối cùng với sự 
sống còn, với hy vọng rồi đây sẽ có phương 
tiện giúp đỡ những người thân sống sót. 

Các bạn và tôi cùng chứng kiến sự sụp 
đô của hệ thống môi sinh trên Địa cầu. sự đa 
dạng sinh học (biodiversity) đang sút giảm ở 
mức độ kinh hoàng, cứ mỗi 20 phút lại có một 
loài thực vật hay động vật bị tuyệt 
chủng. Chúng ta đang chứng kiến nạn phá rừng 
hàng loạt tại các vùng Amazon,xé nát lá 
phổi cuối cùngcủa hành tỉnh này. Chúng 
ta đang chứng kiến hiện tượng acid hóa trong 
tất cả các đại dương, sự hóa trắng của các 


6 


BOOK TITLE 


mảng san hô (san hô chết hàng loạt), các tảng 
băng ở Bắc cực và Nam cực tan thành nước. Ở 
mức độ thứ ba là xứ Tây Tạng, nơi mà 46.000 
băng hà đang hết tuyết, khiến nguồn nước của 
các con sông lớn của toàn thể Á Châu bị khô 
cạn, thế nhưng nguồn nước ấy cũng là nguồn 
sống của một tỉ rưỡi người trong các vùng 
chung quanh. 

Các bạn thừa biết những chuyện trên 
đây. Thật vậy các bạn sinh ra và lớn lên trong 
cơn lốc của các sự tàn phá mang tầm cỡ của cả 
hành tỉnh này: chiến tranh, khủng bố, phung 
phí tài nguyên thiên nhiên. 


Âu Châu là tắm gương hòa bình cho toàn thế 
giới 


Nếu nói theo các người bạn Anglo- 
saxon của chúng ta (4nglo-saxon là những 
người gốc Đức, đi trú sang hòn đảo Anh Quốc 
ngày nay từ thế kỷ thứ V trước khi nơi này được 
Ki-tô giáo hóa từ thế kỷ thứ JII, sau đó dần 
dân họ trở thành dân địa phương của nước Anh 
ngày nay) các bạn không nên để cho các "ý 
nghĩ bệnh hoạn về một thế giới xấu xa" tràn 
ngậptâm hồn mình (gan điểm này là dựa 
vào một giả thuyết thuộc lãnh vực văn hóa của 
giáo sư George Gerbner (1919-2008) cho rằng 
những hình dnhhung bạo trên các màn hình 


7 


AUTHOR NAME 


sẽ dự phân đưa đến các hành động hung bạo, 
sựHnHơm nớp lo sợ và các cảm tính không an 
toàn trên thực tẾ- ghỉ chú trong sách). Điều 
này có thể khiến các bạn bị tràn ngậpbởi thất 
vọng, không ý thức được rằng tỉnh thần yêu 
chuộng hòa bình cũng có thể nây nở được bằng 
cáchý thứcvÈềgiá trịcủa cácthể chế dân 
chủ vànhân quyền. Vâng, sựhòa giải có 
thể thực hiện được, các bạn ạ! Các bạn cứ nhìn 
vào nước Đức và nước Pháp thì sẽ rõ. Khoảng 
hai mươi cuộc xung đột đã từng xảy ra giữa hai 
nước này từ thế kỷ XVI, sự man rợ trong hai 
trận thế chiến vừa qua đã được đây đến mức độ 
tột đỉnh. Vào các năm 1914 và 1939, các đoàn 
xe nối đuôi nhau đưa các đoàn lính trẻ ra trận. 
Họ ở vào lứa tuổi của các bạn đấy, không một 
chút ý niệm gì về những sự tàn bạo đang chờ 
đợi mình nơi chiến tuyến, trong các hằm hố 
ngập bùn hay trong các trại giam [tù binh| thật 
kinh hoàng. Cả một thế hệ trẻ bị tàn sát, biết 
bao nhiêu gia đình phải chịu cảnh tang tóc, hàng 
triệu trẻ mồ côi, xứ sở tan hoang, cả một 
nên văn minh ngã gục. 

Thế nhưng nơi xứ sở của những kẻ hiếu 
chiến ngày xưa, nguyện vọng hòa bình ng loại 
bỏ được chủ nghĩa quôc gia theo kiểu "xung 
phong ra trận tuyến". Konrad Adenauer (7876- 
1967, nguyên thủquốc gia của Đức) và Robert 
Schuman (1886-1963, nguyên thủ quốc gia của 
Pháp) là các nhà lãnh đạothấy xa, một lòng vì 
tình huynh đệ và sự đoàn kết đã cùng nhau xây 


8 


BOOK TITLE 


dựng Liên minh Âu châu. Sau họ các nhà chính 
trị khác đã tiếp tục công trình hòa giải đó để hàn 
gắn lại những vết thương của cả hai dân tộc 
từng chịu đựng những cảnh tang thương. 

Trường hợp của Âu châu đã mang lại 
cho tôi cả một niềm hy vọng đối với thế hệ của 
các bạn. Sự hăng say vì hòa bình đang bùng lên 
thật phù hợp với hiện thực của thế kỷ mới mẻ 
này Quả là mộtphong trào thật cần 
thiết khi chủ nghĩa quốc gia trong một SỐ các 
nước thành viên [của Liên minh Âu châu ] vẫn 
chưa biết dừng lại là gì. Thiết nghĩ các bạn cũng 
đã nhận thấy, hiện nay nhiều nơi đã bắt chước 
theo mô hình của Âu châu, và nhờ đó nhiều tổ 
chức đã được hình thành khắp nơi trên toản thế 
giới chẳng hạn nhưLiên bang Nam Phi, 
ASEAN (Đông Nam 4), ALENA, MERCASUR, 
AEA, CARICOM (Bắc Mỹ và Nam Mỹ)... Danh 
sách đây đủ trên trang mạng 
www.wikipedia.org/wiki/Liste_d27organisati 
ons_internationales - ghỉ chủ trong sách). Các 
bạn nên cải thiện thêm các tổ chức này để đưa 
đến các hình thức hợp tác sâu rộng hơn, nhằm 
tránh bớt các nguy cơ xung đột có thể xảy ra, và 
để nêu cao các giá trị dân chủ và tự do căn 
bản đang bị chà đạp tại những nơi vô-luật-pháp 
trên khắp các lục địa. Tôi khuyên các bạn nên 
phát động lý tưởng của mô hình Liên minh Âu 
châu trên toàn thế giới. 

HõI những người trẻ của Phi châu, các 
bạn hãythiết lập Liênminh Phi châu liên 


9 


AUTHOR NAME 


kết các quốc gia trên lục địa rộng lớn của các 
bạn. Hỡi những người trẻ của Gia Nã Đại và 
các công dân nước Mỹ (rong nguyên bản là 
chữ Elatsuniens, một thuật ngữ dùng để chỉ 
người dân của Hiệp Chúng Quốc 
Mỹ/american). Hõi những người trẻ trong các 
nước Châu Mỹ la-tinh (MÊ-#ây-cơ và các nước 
Trung và Nam Mỹ, nói các thứ tiếng có nguồn 
gốc La-mã chẳng hạn như các tiếng Tây Ban 
Nha và Bỏ Đào Nha)hãy thành lập Liên minh 
các nước Châu Mỹ La-tinh; và các người trẻ 
Châu Á hãy thành lập các Liên minh các nước 
Á Châu. Trên phương diện quốc tế các liên 
minh này sau khi đã được thành lập sẽ giúp 
choLiên Hiệp Quốc mở đầu bản tuyên 
cáo thành lập tổ chức của mình bằng những 
dòng tuyệt đẹp: "Chúng ta, các dân tộc của Hiệp 
Chủng Quốc..." 


Bá-linh, tháng 11 năm 1989: tuổi trẻ, hòa 
bình và dân chủ 


Tôi muốn chia sẻ cùng các bạn một kỷ 
niệm thật khó quên, xảy ra vào tháng I1 năm 
1989. Có thể các bạn không còn nhớ (ì còn 
quá trẻ) là vào thời bẫy giờ nước Đức bị chia 
cắt thành hai quốc giathù nghịch nhau, phân 
cách bởi một bức tường bê tông, cao ba thước 
sáu và dải khoảng một 150 thước mả người ta 


10 


BOOK TITLE 


gọi là "Bức tường ô nhục". Với các chòi 
canh sừng sững bức tường này đã chia đôi một 
dân tộc và giữa các gia đình với nhau. 

Vào đúng lúc đó tôi đang ở tại Bá-linh, 
hàng chục ngàn người trẻ biểu tình thật hăng 
say, với hai bàn tay không họ đã phá thủng Bức 
tường và hạ các ụ canh tiền tuyên từng ụ một, 
nhưng tuyệt nhiênkhông xảy ra một sự hung 
bạo nào. Toàn thế giới đã phải nín thở. Lịch 
sử đã xoay chiều trước sự nhiệt huyết của tuổi 
trẻ. Cả phía Tây lẫn phía Đông, thế 
hệ mới không chấp nhận sự kình chống ý 
thức hệ nữa mà chỉ quyết tâm thống nhất dân 
tộc Đức. Sự kết hợp đó sở dĩ được thành hình là 
nhờ vào chủ trương minh bạch (g/asnosf/ngay 
thắng và lương thiện) do người bạn của tôi là 
Mikhaïl Gorbatchev chủ xướng từ năm 1986, 
lúc đó ông đang lãnh đạo cựu Liên bang Sô- 
viết. Chính ông đã ra lệnh không được phép bắn 
vào những người trẻ tuổi và sau đó ông 
cũng cho biết thêm là Bức tường bị sụp đã tránh 
được cuộc Thế chiến thứ Ba. 

Tôi vẫn nhớ mãi ngày hôm đó, với một 
ngọn nến trên tay và thật nhiều xúc động trong 
lòng tôi tiến đến dưới chân Bức tường sụp đồ. 
Đám đông vụt hoan hô, nhắc bồng và đặt tôi 
đứng trên một đống gạch vụn. Trong một 
thoáng thật lạ lùng, bỗng dưng tôi cảm 
thấy ngọn gió hòa bình vàtự dođang thối 
vào thế giới. Đám đông thúc dục tôi đưa ra một 
lời tuyên bố. Tôi liền khăng định với họ là ngày 


I1 


AUTHOR NAME 


hôm qua nảo ai có thể tưởng tượng được Bức 
tường sẽ sụp đỗ ngày hôm nay, thế nhưng đấy 
là một sự thật, [cũng vậy] xứ Tây Tạng [rồi đây] 
cũng sẽ tìm lại được sự tự đo. 

Biến cố trên đây đối với tôi càng mang 
nhiều ý nghĩa hơn nữa khi tôi nghĩ đến các 
cảnh đàn ápdã man không sao chịu đựng nổi đối 
với những người biểu tìnhôn hòa tại Lhassa 
vào tháng ba cùng trong năm đó. Ba tháng sau, 
tức là vào tháng sáu, tại quảng trường Tiên An 
Môn ở Bắc Kinh sinh viên biểu tình bị xe tăng 
nghiền nát. Thế nhưng sự sụp đồ của Bức tường 
Bá-linh vào tháng 9 năm 1989 thì lại cho tôi 
thấy sự chiến thắng của tuôi trẻ và tinh thân phi- 
bạo-lực cũng có thể mang lại chiến thắng trước 
các chế độ độc tài nghiền nát tự do. Hôm nay 
khi hồi tưởng lại thì biến có đó (Bức tường sụp 
đồ)hiện lên với tôi như những lời kết thúc của 
thế kỷ XX với những thảm kịch đau thương của 
nó. Những lời kết thúc ấy cũng chẳng khác gì 
như một tắm vải lọc gạn bỏ những vết thương 
của Thế chiến thứ Hai và báo trước sự chấm 
dứt của chế độ cộng sản tại các nước Đông Âu. 
Sự SỤp đô đó của các chế độ độc tài đã củng 
có lòng tin của tôi đối với sự ý thức của tuổi 
trẻ trước các giá trị toàn cầu về dân chủ và sự 
đoàn kết. Các hậu quả lưu lại từ cuộc cách 
mạng đẫm máu năm 1917 (Cộng sản Nga lên 
năm chính quyên sau khi lật đồ Nga hoàng) đã 
làm tê liệt định mệnh của Liên bang Sô viết 
suốt 70 năm dài, sự nổi dậy của tuôi trẻ yêu 


12 


BOOK TITLE 


chuộng hòa bình đã quét sạch 70 năm đó mà 
không làm đô một giọt máu nào. 


Hãy làm sụp đồ những bức tường ô 
nhục cuôi cùng! 


Vào đầu thế kỷ XXI này, hỡi các bạn trẻ 
của các nước trên thế giới hãy xô sập các Bức 
tường ô nhục cuối cùng, kế cả các bức tường 
dựng lên bên trong tâm thức các bạn! Đấy là 
các bức tường của sự ích kỷ, của sự thu mình 
phía sau tập thể, của chủ nghĩa cá nhân, của sự 
ngạo mạn và tham lam... Tất cả mọi sự chia rẽ 
sẽ đi vào quá khứ. Những gì phân chia, loại trừ 
sẽ không thể nào cưỡng lại được trước sức 
mạnh hòa bình, hiện thân của thế hệ các bạn. 

Trên phương diện thực hành, đôi khi 
cũng cần đến sự hung bạo. Chăng qua VÌ người 
ta vân hy vọng nhờ sức mạnh sẽ giải quyết được 
mọi vấn đề nhanh chóng hơn. Thế nhưng các 
sựthành côngđó cũng chỉ có thể thực 
hiện được băng cách bất chấp đến quyền hạn và 
sự an vui của kẻ khác. Chính vì thế nên các vấn 
đề chỉ tạm thời bị bóp ngạt, và trên thực tế thì 
vẫn còn nguyên, và nhất định chúng sẽ bùng 
lêntrở lại Lịch sử đãchứng minhđiều đó 
trên phương diện quân sự: chiến thắng hay 
chiến bại tất cả cũng chăng kéo dài được bao 
lâu. Điều đó cũng đúng với cuộc sống thường 


13 


AUTHOR NAME 


nhật của các bạn, kể cả trong lãnh vực gia 
đình hay bạn hữu (ương ghới chẳng mấy 
hồi). Nếu không được che chởbởi các luận 
cứ vững chắc các bạn sẽbj tràn ngập bởi 
sự giận dữ và hung bạo, và đấy cũng là các dấu 
hiệu của sự yếu đuối. Vậy hãy sử dụng trí thông 
minh giúp mình theo dõi các sự chuyên động 
bên trong tâm thức của chính mình. Trong lúc 
nổi nóng, các bạn bị chi phối bởi một thứ năng 
lực mù quáng phủ lấp khả năng tuyệt vời giúp 
mình phân biệt đâu là đúng đâu là sai. Một 
người bạn của tôi là nhà phân tâm học Aaron 
Beck cho tôi biết là trong lúc tức giận tất cả 
những gì tiêu cực mà mình gán cho bất cứ một 
người nào hay một vật gì, thì 90% chỉ đơn 
giản là các phóng tưởng tâm thần của mình mà 
thôi. Vậy hãy phân tích thật cân thận những 
gì hiện lên bên trong chính mình hầu không để 
cho chúng nhận chìmmình. Hiểu biết cũng có 
nghĩa là một sự vượt thoát nhằm mang lại sự an 
bình cho mình. Lý trí có thể giới hạn hoặc loại 
bỏ hoản toàn sự giận dữ cũng như các sự hung 
hãn và bạo lực do nó tạo ra. 

Điều chủ yếu hơn cả là các bạn phải 
luôn phân tích các động cơ thúc đầy thật sâu kín 
của mình, của những kẻ chống đối mình và 
cả kẻ thù của mình. Đối khi các bạn cũng 
khó tránh khỏi do dự trước bạo-lực và phi-bạo- 
lực. Thế nhưng các bạn cũng cần hiểu rằng 
một động cơ thúc đây tiêu cực luôn đưa đến 
một hành động gây tổn thương vả tản phá, kế 


14 


BOOK TITLE 


cả trường hợp bề ngoài của hành động ấy 
mang tính cách nhân từ cũng vậy. Ngược lại 
nếu động cơ thúc đẩy chân thật và vị tha thì 
hành động tất sẽ phải là một hành động phi-bạo- 
lực và mang lại lợi ích. Duy nhất chỉ có lòng 
từ bi sáng suốt mới có thể bào chữa cho việc sử 
dụng bạo lực, trong trường hợp không còn 
một giải pháp nào khác hơn (ì tình 
thươngthật sâu xa mà đành phải làm như thế 
mà thôi). 

Người Tây Phương chủ trương một cách 
tiếp cận khác hắn. Theo họ phi-bạo-lực và sự 
kháng cự ôn hòa chỉ thích hợp với văn hóa đông 
phương. Người Tây Phương có khuynh hướng 
nghiêng vê hành động nhiều hơn, do đó họ chỉ 
muốn đạt được kết quả cụ thể và ngay tức khắc, 
dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cung cách 
hành xử đó dù mang lại hiệu quả trước mắt, thế 
nhưng trong lâu dài thì thường chỉ là một sự tàn 
phá, trái lại phi-bạo-lực dù đòi hỏi nhiều kiên 
nhẫn và quyết tâm nhưng sẽ luôn mang lại 
sự xây dựng. Sự sụp đồ của Bức tường Bá-linh 
và các phong trảo giải phóng tại các nước Đông 
Âu là các bằng chứng cụ thếcho thấy tính 
cách xây dựng đó. Tôi cũng nhận 
thấy trong biến côxảy ra vào mùa xuân năm 
1989, các sinh viên Trung Quốc dù được sinh ra 
và lớn lên dưới ngọn roi của cộng sản, nhưng đã 
bùng lên và kháng cự trong ôn hòa, đó cũng 
là thái độ mà Mahatma Gandhi từng nêu cao. 
Họ luôn giữ vững cung cách hành xử ôn hòa dù 


15 


AUTHOR NAME 


phải đối đầu với sự tàn bạo và đàn áp. Thật vậy, 
bât châp mọi hình thức nhôi sọ, tuôi trế vân 
bước theo con đường phi-bạo-lực. 


Chiến tranh đã hoàn toàn lỗi thời 


Phi-bạo-lực là mộtgiải pháp thực 
tế trước các Sự xung đột trong thời 
đại của chúng ta. Dù trước đây phải chịu cảnh 
chiến tranh trên quê hương tôi, và đã từ 60 năm 
nay công an dưới lệnh của Bắc Kinh không 
ngừng gieo rắc sự sợ hãi và bóp ngạt chưa từng 
thấy mọi sự tự do của người dân trên quê hương 
tôi, thể nhưng tôi vẫn cương quyết làm kẻ 
xướng ngôn cho hòa bình thế giới (một vị Phật 
không vì một quê hương mà vì nhân 
loại). Trong bất cứ một diễn đản nào cũng vậy, 
tôi luôn giải thích cách phải làm thế nào để tạo 
ra cácnguyên nhânvà cácđiều kiện cần 
thiết hằu mang lại hòa bình, từ bên trong chính 
mình và cả chung quanh mình. Nếu không vững 
tin hòa bình là một thứ gì đó có thể thực 
hiệnđược thì tôi đưa ra những lời kêu gọi trên 
đây đề làm gì? 

Ngày nay chiến tranh đã hoàn toản lỗi 
thời. Trên phương diện pháp lý cũng vậy, người 
ta không còn tuyên bồ chiến tranh như trước 
đây nữa, hơn nữa trong một số quốc gia mỗi khi 
điều động quân sự cũng phải xin phép Quốc 


ló 


BOOK TITLE 


hội. Ý thức hệ cổ lỗ nêu cao sự hiếu chiến 
đã hoàn toàn lỗi thời, bất cứ một cuộc xung 
đột vũ trang nào cũng đều bị các đoàn biểu 
tình nồi lên chống đối tại các thủ đô lớn trên thế 
giới. Tôi sẽ rất vui mừng khi trông thấy các bạn 
cùng họp nhau hàng chục ngàn người để nêu 
cao sự hòa giải, tình huynh đệ và nhân quyền. 
Các cuộc vận động cứu trợ vì nhân đạo quy tụ 
được đông đảo các bạn đã mang lại hơi âm cho 
con tim tôi. Nhờ kỹ thuật tin học, thế hệ của các 
bạn là thế hệ toàn cầu hóa đầu tiên. Vậy hãy sử 
dụng thật cân thận các mạng lưới thông tin nào 
có thể mang lại cho mình những sự ý thức 
đúng đắn, không nên vướng vào những 
việc tìm tòi vô bồ trên mạng, hoặc các trò chơi 
trực tuyến khiến mình trở thành nghiện ngập, 
không thoát ra được nữa! Hãy chuyền cho nhau 
các tin tức độc lập và giá trị phục vụ cho sự 
thậvà đạo đức! Phải thậtcảnh giác để 
không phố biến các /uke news (rong nguyên 
bản là tiếng Anh, có nghĩa là: "tin bịa"). Các 
bạn thuộcthế hệ "digital native" (“đigial 
native" là thành ngữ tiếng Anh, chỉ: định một 
thế hệ trẻ lớn lên cùng với sự phát trển của 
mạng lưới Infernef) do đó các bạn sinh ra 
với danh nghĩa là công dân của thế giới, bởi vì 
nền văn hóa kỹ thuật số không có một biên 
giới nào cả. Bên trong tâm thức các bạn, tất cả 
những người trẻ tuổi trong các quốc ø1a trên 
toàn thế giới chăng phải đều là bạn hữu, đồng 
thuyền, đồng đội - nhưng không hề là những 


17 


AUTHOR NAME 


kẻ cạnh tranh, chống đối và thù nghịch với các 
bạn - hay sao? Thật vậy hiếu chiến là thành 
phẩncủa tính khícon người (biểu chiến phát 
sinh từ bản năng sinh tôn, loại bỏ được các 
sự thúc đẩy của nó thì lòng từ bỉ sẽ tự động 
bùng lên biến mình thành một con người khác 
hắn), thể nhưng những cảnh diệt chủng trong 
thế kỷ vừa qua đã đánh thức lương tâm của đản 
anh các bạn. Bậc cha mẹ của các bạn cũng từng 
thốt lên: "Không bao giờ để xảy ra như thế 
nữa!". Và chính họ cũng đã chứng 
minh cho chúng ta thấy là các cuộc xung đột có 
thể dàn xếp được bằng đối thoại và phi-bạo-lực, 
bên trong một đại gia đình nhân loại. 

Tất nhiên là các bạn có thể bác 
bỏ những lời tôi nói, đúng vậy dù chúng ta đã 
bước sang thế kỷ XXI nhưng các cuộc xung 
đột vẫn cứ tiếp diễn ào ạt và các cường quôc 
vẫn cứcố tình giải quyết mọi khó khăn 
băng sức mạnh. Thể chế quân sự vẫn còn hợp 
pháp, một số người vẫn chấp nhận chiến tranh, 
không chịu hiểu rằng đấy cũng chỉ là một tổ 
chức sát nhân. Một sự tây não tối đa nào đó đã 
không cho phép họ hiểu được là bất cứ một 
cuộc chiến tranh nào cũng đều kinh tởm như 
nhau. Đấy là sự nghịch lý trong thời đại chúng 
ta: dù chiến tranh không còn mang một ý 
nghĩa nào nữa trên phương diện pháp lý, thế 
nhưng các cuộc khủng hoảng và tàn sát vẫn 
cứ tiếp diễn. Các bạn là các tắm bia cho các 
cuộc mưu sát đẫm máu. Paris, tháng I1, 2015; 


18 


BOOK TITLE 


Manchester, 22 tháng 5, 2017... Các biến cô ấy 
đã làm tôi thương tốn thật sâu xa, và cả con tim 
tôi phải rướm máu. Những người trẻ này sát 
hại những người trẻ khác! Không thể hình 
dung được! Cũng không thể chịu đựng được! 
Những kẻ hành xử hung hăng với các bạn 
không hề sinh ra là những kẻ khủng bố. Họ 
chỉ trở thành những kẻ khủng bố mà thôi, họ bị 
nhi sọ bởi sự cuồng tín cổ lỗ và thô bạo, khiến 
họ tin rằng mình sẽ gặt hái được vinh 
quangbằng các hành động tàn phá, trừng 
phạt và khủng bố. 

Mong răng những thứ ấy sẽ không làm 
cho các bạn thất vọng! Bồn phận của các bạn là 
rút tỉa các bài học của quá khứ, đồng thời phát 
động chung quanh các bạn lòng khoan dung và 
sự đối thoại. Khi phải đối đầu với bạo lực mù 
quáng thì các bạn chớ sợ hãi, bởi vì sự sợ hãi sẽ 
tạo ra oán hận, giận dữ và thèm khát được trả 
thù. Hãy nhìn vào tắm gương của thủ tướng Na 
Uy ngay sau cuộc khủng bốđẫm máu (&hng 
bồ xảy ra tại Oslo và đảo Uroya tháng 7, 2011 - 
ghi chú trong sách), đã tuyên bỗ rằng chính phủ 
mà mình đang lãnh đạo sẽ đáp lại sự hung bạo 
băng dân chủ, sự cởi mở và lòng khoan dung. 
Hãy đè nén những mối hận thù huynh đệ vì đây 
là cách giúp mình trởtrở thành những con 
ngườikiễn tạo hòa bình. Đã đến lúc mà thế 
hệ của các bạn vứt bỏ chiến tranh vảo sọt rác 
của Lịch sử. Chắc hắn các bạn vẫn còn nhớ 


AUTHOR NAME 


những gì tôi từng nói với các bạn cách nay vải 
năm. 


20 


Chương 2 


HÃY BIẾN MÌNH THÀNH 
x ` Ấ FÁ ` 
NHỮNG CON NGƯỜI BẮT KHUẤT VÌ 
HOÀ BÌNH 


Đã 82 tuổi rồi, quả là đã đến lúc mà tôi 
phải nói lên lời từ giã: Bye bye, my dear 
younger brothers and sisters (rong nguyên bản 
là tiếng Anh: "Xin tạm biệt các anh chị em trẻ 
tuổi thân mễn của tôi!"). Với tuổi tác đó, quả tôi 
đã là người của thế kỷ XX. Thế nhưng vì 
niềm ước vọng hòa bình đã thắm sâu trong tâm 
hồn tôi khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn thuộc 
vào tương lai, cùng lứa với tuổi trẻ của thế 
giới này. Trên bình diện đó chúng ta đều có 
cùng một tuổi đời như nhau, cái tuổi mà mọi sự 
có thể bắt đầu trở lại. Đoạn cuối của đời tôi 


21 


AUTHOR NAME 


và bước đầu của cuộc đời các bạn cùng gặp gỡ 
nhau. 

Cuộc hội ngộ giữa chúng ta cũng chăng 
khác gì một thoáng phù du trong một buổi sáng 
tinh sương, khi bóng tối và các tia sáng đan vào 
nhau giữa trời. Không còn là đêm tối nữa, 
nhưng cũng chưa phải là ban ngày. Đấy là lúc 
một ngày mới đang bắt đầu ló dạng. Nơi chân 
trời một trang sách đang được lật qua, mở ra 
một trang mới. Bây giờ thì đến lượt các bạn đây 
nhé, hỡi những người bạn trẻ của tôi, các bạn 
hãy viết lên trang giấy trinh nguyên đó 
dòng lịch sử mới mẻ của thế kỷ này, và tôi ước 
mongrằng đấy sẽ là dòng lịch sử đẹp nhất 
và hạnh phúc nhất trong ký ức con người. 

Tôi từng ấp ủ viễn tượng của nên hòa 
bình đó từ khi tôi còn trên quê hương Tây 
Tạng của tôi. Thuở thiếu thời, tôi chỉ biết đến 
quê hương của các bạn qua những hình 
ảnh trong các tạp chí đến được Lhassa (ii đô 
của xứ Tây Tạng trước đây) mà tôi cứ lật đi lật 
lạ một cách thèm thuồng (có nghĩa là ước 
muốn được viếng các nơi ấy). Thê rồi trong 
chuyên du hành đầu tiên trên lưng bò yak (một 
loại bò múi)và ngựa, tôi đã đến nước Ấn năm 
1956, (Đức Đạt-lai Lạt-ma vượt biên bằng cách 
băng ngang rặng Hy Mã Lạp Sơn). Lúc trên 
đường tôi nghĩ rằng biết đâu từ các đỉnh đèo 
cao nhất của hành tinh này tôi sẽ trông thấy 
được các tòa nhà chọc trời ở Nữu Ước. Thật 
vậy tôi hy vọng sẽ trông thấy được các tòa nhà 


22 


BOOK TITLE 


ấy qua chiếc viễn vọng kính bằng đồng mà 
tôi thừa hưởng từ vị tiền nhiệm của tôi. Trước 
đây nơi sân thượng của ngôi đền Potala, với 
chiếc viễn vọng kính này tôi vẫn thường ngắm 
nhìn các miệng hố trên mặt trăng. Thuở ấy tôi 
cũng đã bắt đầu tìm hiểu các nền văn minh tân 
tiến và tham gia vào các trào lưu tư tưởng thời 
bấy giờ, thế nhưngchưa bao giờ tôi xao 
lãng trước sự quyết tâm "không lay chuyển vì 
hòa bình" của tôi. Với kinh nghiệm suy tư của 
cả một đời người, tôi có thể nói với các bạn một 
điều là nếu các bạn dẫn thân vào sự hung bạo 
thì các bạn sẽ không tránh khỏi chứng kiến cảnh 
hấp hồi của nhân loại. Thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ 
hòa bình nhưng cũng có thể là ngược lại. 

Hỡi những người trẻ trên khắp thế giới, 
tôi kêu gọi các bạn hãy kiến tạo một thế hệ hòa 
bình đầu tiên cho Địa cầu huynh 
đệ này (suốt trong lịch sử nhân loại chưa bao 
giòờngưng chiến tranh vàxung đội. Phải 
chăng con người là sinh vật hung đữ và ích 
kỷ nhất trên hành tỉnh này? Xin đừng gây chiến 
nữa). Hãy kiến tạo một thể chế công dân thế 
giới! Đấy không phải là một điều không 
tưởng mà là một chiến lược với một chủ tâm rõ 
rệt, tức là một cách đánh thức bổn phận của mỗi 
người trong các bạn, phải làm thế nào cho thế 
kỷ XXI này không còn tạo ra các cảnh khổ đau, 
tàn phá, ngập tràn xương máu như trong quá 
khứ nữa (có nghĩa là khi đã là công dán 
củamột thếgiới chung thì sẽ không còn 


23 


AUTHOR NAME 


sự tranh chấp giữa các quốc gia và dân tộc 
nữa). Tôi vững tin các bạn ngay trong kiếp sông 
này sẽ kiến tạođược hòa bình và phát huy được 
tình huynh đệ, đấy là các ước vọng sâu xa nhất 
của con fIm con người. 


Hãy tạo ra một thế hệ không bế tắc 


Các vấn đề khó khăn mà các bạn đang 
phải gánh chịu ngày nay không phải là do các 
bạn tự tạo ra cho mình. Đấy là các khó khăn lưu 
lại từ thế hệ của tôi và của cha mẹ các bạn, tức 
là các thế hệ của thế kỷ XX. Hãy tạo ra một 
thế hệ với thật nhiều lối thoát. Cha mẹ của các 
bạn nào có cố tình phá hoạimôi trường đâu. 
Phần đông trong số họ khi ý thức được sự tác 
hại rộng lớn của thảm họa này thì đã muộn. Tại 
sao? Chắng qua vì sự suy thoái môi 
trường thiên nhiên diễn tiễn một cách tuần tự, vì 
thế chỉ có thể nhận thấy được sự suy thoái đó 
sau một thời gian dài. Năm 2011 tôi đã quy tụ 
được các chuyên gia quốc tế cùng họp với tôi 
tại Dharamsala để bàn thảo về chủ dề "Môi 
sinh, Đạo đức và Nguyên lý Tương liên" (Hội 
nghị Mind & LỰc XXIHI Oct 20II. Các cuộc 
hội họp Mind & LỰe/Tâm thức và Sự sống là 
nhằm kết hợp giữa Phât giáo và Khoa học 
với chủ đích phát huy sự hiểu biết về bản 
chất của hiện thực, w.w.w.mindandlife.org - ghi 
chú trong sách). Một trong các chuyên gia trên 
đây cho biết thán khí (CO?) là một loại khí 


24 


BOOK TITLE 


không có mùi cũng không có sắc, điều này thật 
đáng tiếc, bởi vì nêu thán khí có màu xanh hay 
mảu hông, hoặc bốc mùi, thì người ta sẽ nhận 
biết nó dễ dàng hơn. Nhờ đó những người làm 
chính trị cũng như quần chúng sẽ cảm thấy dễ 
dàng hơn sự nguy hại khi nông độ của nó tăng 
cao. 

Nửa đùa nửa thật trong buổi họp ấy tôi 
gợi ýÿ một cách hóm hỉnh như sau: giả thử 
nếu kết hợpđược tất cả các nguyên thủ quốc 
ø1a trong một gian phòng đóng kín vả sau đó xỊt 
thán khí vào phòng cho đến khi tất cả đều cảm 
thấy khó thở vả bực bội - mục đích không phải 
là để làm cho họ bị chết ngạtmà chỉ để ý thức 
họ là phải sớm tìm các biện pháp ngăn ngừa. 
Thật vậy đây là lần đầu tiên trong lịch sửcon 
người, quyền sống của các bạn vả con cái các 
bạn đang bị lâm nguy. 

Hoan hô sáng kiến của các bạn trẻ trong 
lứa tuổi từ 9 đến 20 ở Mỹ đã đứng lên nhân 
danh các thế hệ tương lai! Hoan hô các bạn trẻ 
vị thành niên đó đang tranh đầu cho 
quyền hạn căn bản của mình đã được ghi hắn 
hoi tronghiến pháp là được quyền sống an 
toàntrong một môi trường không bịô 
nhiễm bởi các loại khí gây ra các hiệu ứng nhà 
kính (vụ kiện "Juliana chống lại Chính phú Mỹ 
về môi trường"⁄Juliana vs US Lawsuit" trước 
tòa án tiểu bang (@regon, tháng 9, năm 2015, 
với sự ủng hộ của nhà khí tượng học James 
Hansen, w.w.w.ourchildrentrustorg - ghỉ chủ 


25 


AUTHOR NAME 


trong sách)! Vị thâm phán của phiên tòa căn cứ 
vào các phúc trình khoa học về sự gia tăng thán 
khí trong bầu khí quyền sẽ không bảo đảm cho 
trẻ em trong thiên niên kỷ này sông an toàn đến 
tuổi trưởng thành và đã cho các em thăng kiện. 
Các vụ kiện cáo như thế không chỉ riêng xảy ra 
ở Mỹ, mà là cả một phong trào quốc tế về pháp 
lý liên quan đến khí hậu, đang bùng lên khắp 
nơi trên thế giới, từ Bắc Mỹ đến Phi Luật Tân, 
Từ Tân Tây Lan đến Ấn Độ và cả xứ Na Uy, 
bắt buộc các chính phủ và các xí nghiệp phải 
chịu trách nhiệm vẻ các biến đổi môi sinh. Hỡi 
các bạn trẻ, các bạn hãy đứng lên như những 
người tiên phongbảo vệcông lýcho môi 
trường, chăng qua vì các bạn chính là các 
nạn nhân trực tiếp! 

Sự tham gia đông đảo của các bạn sẽ 
giúp tôi phấn khởi và lạc quan hơn. Các vấn 
đề mà các bạn đang gặp phải dù thuộc lãnh 
vực môi trường, sự hung bạo nói chung 
hay khủng bồ nói riêng, không phải do Thượng 
Đế, Đức Phật hay những người bên ngoài hảnh 
tinh này tạo ra. Những khó khăn ấy cũng không 
phải từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui 
lên. Đó là cácvấn đề mà nguyên nhân là 
do nhân loại tự tạo ra cho mình từ đầu đến cuối. 
Thế nhưng đây cũng lại là một điều đáng mừng, 
bởi vì nêu chúng ta đủ khả năng tạo ra các vân 
đề đó thì cũng thậthết sức hữu lý khi cho 
rằng chúng tacũng sẽ có đây đủ phương 
tiện để giải quyết các vấn đềấy. Các cuộc 


26 


BOOK TITLE 


khủng hoảng màchúng tađang phải đối 
đầukhông phải là định mệnh. Hãy cứ tự hỏi như 
thế này: "Vậy thì tìnhhuynh đệ có thể giải 
quyết được các cuộc khủng hoảng đấy hay 
không?" 


Tôi chọn cho tôi khẩu hiệu 
"Tự do, Bình đẳng và Tình huynh đệ" 


Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi được 
nghe thuật lại cuộc Cách mạng Pháp. Lúc đó tôi 
còn bé, còn ở trong ngôi đền Potola, tại 
Lhassa. Ngoài ra tôi cũng còn được nghe thuật 
lại cuộc Cách mạngNga. Tôi rất say mê các câu 
chuyện ẫây vì thế mỗi khi gặp được một vải 
người ngoại quốc hiếm hoi đến được nơi nảy thì 
tôi liền gạn hỏi họ [về các câu chuyện cách 
mạng ấy], quả đúng họ là các vị thầy của tôi 
trong các lãnh vực hiểu biết thế tục. Ngoài ra tôi 
cũng còn nhớ đến một cuộc cách mạng khác mà 
lần đầu tiên tôi được trực tiếp theo dõi nhờ tin 
tức đưa vào Tây Tạng. Đó là cuộc Cách 
mạng Hung Gia Lợi năm 1956. Tuy cách xa 
Budapest trên phương diện thân xác, thế nhưng 
về mặt xúc cảm thì tôi lại cảm thấy rất gần với 
những người trẻ đang vùng lên. 

Lý tưởng của cuộc Cách mạng Pháp đã 
khiến tôi xúc động mạnh, quả là một khẩu 
hiệu tuyệt vờinêu lên thể chế Cộng hòa: Tự 


27 


AUTHOR NAME 


do, Bình đăng và Tình huynh đệ. Và đấy cũng 
là phương châm mà tôi đã chọn cho tôi. Là một 
người Phật giáo, tôi hiểu răng mục đích của 
việc tu tập là giải thoát tôi khỏi vô minh căn 
bản tạo ra các thứ ảo giác, tách rời tôi với kẻ 
khác và cả môi trường chung quanh, sự tách rời 
đó cũng chính là cội nguồn của tất cả mọi thứ 
khổ đau. Bình đẳng cũng là một nguyên tắc căn 
bản trong Phật giáo, chăng qua vì tất cả chúng 
sinh, dù làcon ngườihay không phải con 
người cũng vậy, đều hàm chứa một tiềm năng 
giác ngộ như nhau. Bình đăng có thể hiểu như 
là một sự công bằng(mparriality/không thiên 
vj) hay bình thản (equanimity/thanh thản, bình 
lặng, không phân biệt). Sau hết là tình huynh 
đệ, đó là sự phát lộ của tình thương yêu và lòng 
từ bi khi được nuôi nắng trong từng ngày. Hiến 
pháp của Ân Độ có thể bổ khuyết cho câu châm 
ngôn của nước Pháp trên đây bằng cách thêm 
vào một tiêu đề thứ tư là Công lý. Điều này theo 
tôi thậthết sức chính đáng, bởi vì một xã 
hội hay một nền kinh tế không có công lý thì 
tình huynh đệ cũng chỉ vỏn vẹn là một khâu 
hiệu cao quý, nhưng trên thực tế không mang 
một ý nghĩa nào cả. 

Vừa được tấn phong chức vụ lãnh 
đạo chính trị và tín ngưỡng của xứ Tây Tạng tại 
Lhassa năm 1950, thì tức khắc sau đó tôi đưa ra 
một nghị quyết nhằm xây dựng một xã hội dựa 
trên tình huynh đệ. Tôi nhận thấy trong các nhà 
giam không xa ngôi đền Potala, các tù nhân 


28 


BOOK TITLE 


bị kết án mang gông, là một khối gỐ tròng vào 
cô, vừa dầy vừa nặng. Chiếc gông bằng gỗ cứng 
đè gầy cả xương gáy họ. Tôi bèn ra lệnh đại 
xá toàn bộ tù nhân trên toàn lãnh thô Tây Tạng. 
Sau đó tôi bắt tay vào việc cải tổ xã hội phong 
kiến của chúng tôibằng cách thiết đặt một 
nên tư pháp độc lập. Tôi đề cử một ủy ban phân 
phối đât đai và xóa bỏ chế độ nợ nần cha truyền 
con nối, biến tầng lớpnông dân thành nô 
bộc của giới quý tộc. Thế nhưng chưa được bao 
lâu thì người Trung Quốc xâm lược nắm quyền 
bính, áp đặt một chế độ đi ngược lại với thể 
chế dân chủ trong chương trình canh tân hóa 
xứ Tây Tạng. 

Vì sinh mạng bị đe dọa, tôi phải bỏ trồn 
năm 1959. Trong khi lưu vong tại Ấn, tôi đã tái 
lập lại tính thần dân chủ cho các thể chế trong 
chính phủ của chúng tôi. Ngày 2 tháng 9, 1960, 
và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử của xứ Tây 
Tạng, các nghị sĩ đã phải tuyên thệ tại 
Dharamsala (rên đất Ấn). Sau đó tôi cũng đã 
soạn thảo bản Hiến Pháp công bố sự phân 
quyên, sự bình đăng giữa người dân trước luật 
pháp, bầu cử tự do và một nên chính trị đa 
nguyên.Căn cứ vào Bản Tuyên ngôn Quốc 
tế Nhân quyềnnăm 1948, bản Hiến 
Pháp của chúng tôi đã được soạn thảo theo 
nguyên tắc căn bản của một Quốc giathế tục, 
nhưng đồng thời cũng kết hợp với các giá trị tín 
ngưỡng của chúng tôi, và đó cũng là cả một sự 


29 


AUTHOR NAME 


cam kết long trọng giữ vững tinh thần phi-bạo- 
lực và hòa bình. 

Tôi đã phải vận dụng tất cả uy tín sẵn có 
của mình đểthuyết phụcngười dân Tây 
Tạngchấp  nhậncáccải cách nhằm giới 
hạn các quyền lực đã được quy định theo truyền 
thống lâu đời đối với chức vụ lãnh đạo của tôi. 
Sự quý trọng và lòng tôn kính quá mức của họ 
là cả một trở ngại trong việc tập cho họ quen 
dần với tinh thần dân chủ. Mãi đến năm 2011, 
tôi mới có thể quyết định với tất cả niềm hãnh 
điện trao lại các trọng trách chính trị nhằm thế 
tục hóa hoàn toàn nền dân chủ lưu 
vong của chúng tôi. Hỡõi các bạn trẻ của tôi, các 
bạn thấy đó, người dân Tây Tạng nào cần 
phải làm Cách mạng như tổ tiên của các bạn 
đâu, tức là phảihy sinh cả tính mạng mình 
vì dân chủ, kế cả phải xử trảm vua của mình. 


Các cuộc cách mạng trong quá khứ 
không biên cải được tâm thức con người 


Vì mang danh là Lạt-ma Tây Tạng nên 
một số người lấy làm ngạc nhiên khi thấy 
tôi phát biêu về chính trị. Thế nhưng tôi cũng là 
một môn đệ của cuộc Cách mạng Pháp. Tôi 
không hề bỏ qua bất cứ một địp nào - chăng hạn 
như mỗi khi đến Pháp, hoặc tiếp xúc với các 
bạn trẻ người Pháp - mà tôi lại không nói lên 


30 


BOOK TITLE 


điều đó. Dù không rành từng chi tiết về 
cuộc Cách mạng Pháp, thế nhưng tôi nghĩ rằng 
chính cuộc Cách mạng này đã đưa đến sự hình 
thành của Bản tuyên ngôn nhân quyên đâu tiên 
cho toàn thế giới, và sau đó thì các nguyên 
tắc căn bản trong bản tuyên ngôn này lại được 
đưa vào Bảntuyên ngônquốc tếnhân 
quyền năm 1948. Có một điều mà các bạn 
có thê không hè biết đến là tại Tây Tạng có lệnh 
cắm cất giữ Bản tuyên ngôn này. Vị phạm sẽ bị 
ghép vào tội mưu phản và bị kết án nặng nẻ, 
tương đương với tội vi phạm an ninh quốc gia, 
tức có thê bị tù và tra tấn. Sở dĩ tôi nêu lên điều 
này là để thấy tầm quan trọng của bản tuyên 
ngôn trên đây. Tôi có cảm giác qua dòng lịch 
sử các nhà trí thức Pháp luôn cho thấy mình có 
một khả năng lý luận thật phóng khoáng, một 
tầm nhìn toàn cầu thật cởi mỞ VỀ thể giới. 
Những người nỗi bật nhất trong số họ thường là 
những người cótư tưởng bất khuất, khả 
năng phán đoán sắc bén, quả họ là những người 
mà thế kỷ XXI rật cần đến, chắng qua là vì ngày 
nay những gì cần phải làm là vặn cổ các ý 
thứchệ củathế giớigià nuatừng gây ra 
cho chúng ta mọi thứ khổ đau. 

Không những là đệ tử của Đức 
Phật và Cách mạng Pháp mà tôi còn là đệ tử của 
Karl Marx. Chính Karl Marx từng xem nước 
Pháp là một nước cách mạng tuyệt vời nhất và 
ông ta cũng đãgiải thích thậtchính xác về 
các động cơ thúc đây đã đưa đến sự nổi dậy 


31 


AUTHOR NAME 


năm 1789. Xã hội cũ rích của thời đại bấy giờ 
không cònđủ sức đểthích ứng với hiện 
thực của nền kinh tế mới, tình trạng đó đã đưa 
đến các sự kình chống thậthỗn loạn giữa 
các giai cấp trong xã hội, nhằm dành lại quyền 
lực và các sự ưu đãi nằm gọn trong tay giới quý 
tộc. Cách suy luận này cũng có thê áp dụng cho 
cuộc Cách mạngBolshevik tại nước Nga của các 
Nga hoàng. Thật vậy cuộc cách mạng Nga cũng 
là một phong tràotranh đấu chống lại sự khai 
thác quá đáng tầng lớp vô sản. Các cuộc tranh 
đầu mang tính cách giải phóng và đòi hỏi công 
bằng xã hội cho thấy luôn phải cần đến một 
cuộc cách mạng, nhất là khi mà các người nắm 
giữ quyền hành chính trị tìm cách ngăn chận 
mọi sự đối thay. Qua góc nhìn của tình huynh 
đệ và sự chia sẻ thì quả tôi là người mác-xít, thế 
nhưng tiếc thay Lenine và sau đó là Staline đã 
làm cho tư tưởng nguyên thủy của Karl Marx 
trở nên tồi tệ, biến lý tưởng cộng sản thành chủ 
nghĩa độc tài. 

Tôi từng nói với các bạn-thật hết 
sức quan trọng là phải nghiên cứu lịch sử để 
tránh các sai lầmcủa quá khứ. Nếu các bạn phân 
tích các cuộc cách mạng thì các bạn sẽ thấy 
rằng tất cả đều phát sinh từ sự tranh dành quyền 
lợi, và đó cũng là nguyên nhân đưa đến hận 
thù, giận đữ và mất mát. Tắt cả các thứ ấy sẽ trở 
nên ngày càng gay gắt hơn, và đến một lúc nảo 
đó thì sẽ không còn kìm hãm được nữa và 
không sao tránh khỏi rơi vảo vòng lôi kéo của 


32 


BOOK TITLE 


sự nổi loạn. Dù đây là cuộc Cách mạng Pháp, 
cuộc Cách mạng Bolshevik hay cuộc Cách 
mạng Văn hóa thì cũng vậy, tất cả đều đưa đến 
những cảnh đẫm máu, tàn phá và kinh hoàng. 
Dù có thê hạ bệ được một thủ lãnh chính trị hay 
thay đôi được cả một thể chế đi nữa, nhưng các 
cuộc cách mạng ấy không thể nảo biến cải được 
tận gốctâm thứccon người (bản năngsinh 
tôn đưa đến tranh dành quyên lợi. Tranh 
dành quyên lợi đưa đến hận thù, giận dữ và mất 
mát. Hận thù, giận dữ và mất mát sẽ đưa đến 
bạo loạn, cách mạng và chiến tranh. Chuỗi dài 
lôi kéo đó không biến cải được tâm thức con 
người mà chỉ đưa đến khổ đau chỗng chất mà 
thôi. Hạt mâm của bản năngsinh tôn vấn còn 
nguyên bên trong tâm thức, nó nẩy mắm, bắt 
rễ, ăn sâu vào tâm thức và cả trên da thịtminh. 
Tranh dành quyên lợi, nổi loạn, chiễn 
tranh, cách mạng chỉ là hậu quả bùng ra bên 
ngoài. Đức Phật diệt ngay hạt mâm đó của bản 
năng sinh tôn một cách thật đơn giản: một 
chiếc bình bát trên tay). 

Các cuộc cách mạng vào cuối thế kỷ XX 
cho thấy một đặc điểm chung là rấtôn hòa, 
chăng qua cũng vì những người nổi dậy là 
những người trẻ yêu chuộng hòa bình. Đấy là lý 
do tại sao trước những sự thách đố của thời 
đại chúng ta, tôi lại kêu gọi các bạn hãy làm 
một cuộc cách mạng chưa từng có trong lịch 
SỬ COn người. 


33 


Chương 3 


CUỘC CÁCH MẠNG TỪ BI 


Tháng 6 năm 2017, tôi được Đại 
học Califorma tại San Diego mời đọc diễn 
văn vào dịp lễ phát bằng tốt nghiệp. Trong SỐ 
này có nhiều sinh viên là người Trung Quốc và 
cả cha mẹ họ cùng thân hànhđến đây tham dự. 
Tôi nói với họ rằng: "Hãy cứ làm một 
cuộc Cách mạng Văn hóa vì lòng từ bị đi!" nội 
lời nhắn gửi khéo léo và ý nhị), sau đó tôi cũng 
nói thêm là ngày nay trong tâm trí mọi người thì 
điều đó đã chín muỗi. Kế từ năm 2017 này, 
cuộc Cách mạng từ bikhông còn là một ảo 
tưởng nữa. Vì thế nên tôi đưa ra lời kêu gọi sau 
đây: "Hỡi các bạn trẻ của thế kỷ XXI, hãy làm 
một cuộc Cách mạng từ bị!" 


34 


BOOK TITLE 


Những lời kêu gọi đó không phải là 
những lời an ủi, cũng không phải là một khâu 
hiệu rỗng tuếch. Cũng không phải là một giấc 
mơ ngây thơ của một nhà sư Phật giáo già nua, 
đã rơi ra ngoài hiện thực. Sở đĩtôi cổ vũ các 
bạn hãy làm một cuộc Cách mạng từ bi chăng 
qua cũng vì đấy là một cuộc Cách mạng của tất 
cả các cuộc cách mạng khác! Có rất nhiều nhân 
vật nôi tiếng kêu gọi thực hiện các cuộc cách 
mạng thuộc nhiều lãnh vực khác nhau: kinh tế, 
kỹ thuật, năng lượng, giáo dục, tâm linh, đạo 
đức, nội tâm, lương tri, kế cả đối với con tim 
của chính mình... Tôi hoàn toàn tán đồng các đề 
nghị đó, bởi vì đấy là những gì thật cấp 
bách hầu mang lại một thế giới tốt đẹp hơn. Thế 
nhưng đối với tôi thì cuộc Cách mạng từ bi mới 
chính là linh hồn, nền tảng và động cơ thúc đầy 
tất cả các cuộc cách mạngkhác. 


Thời điểm của lòng từ bi đã đến 


Tại sao? Bởi vì lòng từ bi là cốt lõi của 
tất cả. Người ta thường xem nó là một lý 
tưởng cao quý hay một cảm tính tuyệt đẹp, điều 
này là một sự sai lầm. Các bạn lớn lên trong 
mộtxã hội tôn thờ vật chất và chủ nghĩa cá 
nhân, do đó lòng từ bi có thể đối với các bạn 
cũng chỉ là dấu hiệu của sự yếu đuôi. Đấy là vì 
không ý thức được lòng từbi giữ một vai 


39 


AUTHOR NAME 


trò trội hơn tất cả các thứ khác, đó chính là năng 
lượng chuyên tải sự sống. Thật vậy trong khi tôi 
đưa ra các lời kêu gọi này thì sự sông cũng đang 
ngã gục trên Địa câu. Hai phần ba các loài sinh 
vật có xương sống đã bị tuyệt chủng. Khắp nơi, 
từ đồng ruộng, đại dương, không trung cho 
đến rừng rậm, sinh vật ngày càng thưa hiếm 
dần. Sau sự diệt chủngcủa các giống khủng long 
cách nay 66 triệu năm thì sự tận diệt hàng loạt 
lần này đang cho thấy nhữnghậu quả vô 
cùng trầm trọng đối với hệ thống môi sinh và cả 
các xã hộicon người của chúng ta. Nguyên 
nhân trực tiếp của sự tuyệt chủng đó là sự sinh 
hoạt của con người, mà chính sự sinh hoạt này 
lại còn được gia tăng thêm bởi kỹ nghệ. Quả đã 
đến lúc mà lòng từ bi phải giúp chúng ta xét lại 
cung cách hiện hữu của mình trên Địa cầu này 
hầu tái lập lại sự sống. 

Ngày nay người ta đã bắt đầu nhận 
thấy các tác động sinh học gây ra bởi lòng từ bị, 
tất cả là nhờ vào sự phát triển của các 
ngành thần kinh học trong các lãnh vực xúc 
cảm và [các sinh hoạt] xã hội, bằng cách trắc 
nghiệm các thể loại xúc cảm, các cảm tính cũng 
như khả năng g1ao cảm g1ữa con ngườiIvới nhau. 
Các ngành khoa học này đã chứng minh cho 
thấy tác động tích cực của lòng từ bï đối với sự 
sinh sản các tế bảo, thần 
kinh (neurogenesis) (lòng từ bị giúp các tế bào 
thân kinh/neurones sinh sản nhiễu và tốt hơn - 
ghỉ chú trong sách), không những [các tế 


36 


BOOK TITLE 


bào thần kinh nhân lên] trong lúc còn là bào 
thai mà cả sau này trong suốt thời gian hiện 
hữu của một cá thê (rước kia người ta cho rằng 
tỄ bào thần kinh chỉ nhân lên trong thời 
gian còn là thai nhỉ, thế nhưng khoa học ngày 
nay chứng mình cho thấy não bộ tiếp tục phát 
triển dù đã trưởng thành và nhất là liên hệ mật 
thiết đến tình trạng xúc cảm và cả việc hành 
thiên). Ngược lại, sự hung hăng sẽ giới hạn sự 
phát triển các hệ thống kết nÔI giữa các tế 
bào thần kinh, và hủy hoại các tế bảo thuộc các 
cấu trúc của não bộ bằng cách ngăn chận tác 
động của một số gien. 

Thậtrõ ràng lòng từbi giữ một vai 
trò chủ yếu đối với sự nây nở và sự uyên 
chuyển (malleability, plasticity) của não 
bộ. Lòng từ bị cũng dự phần vào sự phát triển 
hài hòa và tốt đẹp nhất cho trẻ em và cả vị thành 
niên Đối với những người đã trưởng 
thành thì lòng từ bi là một yếu tố quan trọng 
mang lạisức khỏevà một cuộc sống sung 
mãn hơn. Thật vậy, khi nào tâm thần thấm 
đượm lòng từ bị thì các gien gây ra chứng căng 
thắngthần kinhsẽ bị ngăn chận, các tác 
động sinh hóa (biochemistry) trong não bộ theo 
đó cũng sẽbiến cải tiết ra các kích 
thích tố hạnh phúc (xin lưu ý từ bị không phải 
chỉ là cách nghĩ đến các chuyện "thương người" 
hay "tội nghiệp” người khác, hoặc là lo toan 
các chuyện "bố thí". Từ bị là một "xúc cảm”, 
xúc cảm đó có thể rất mạnh làm rung chuyển 


37 


AUTHOR NAME 


tâm hôn mình, khiến con tim phải se thắt lại. 
Các chuyển động thật sâu xa đó bên trong tâm 
thức mình mới có thể gây ra các tác động ảnh 
hưởng đến sự chuyển hóa sinh học trong não bộ 
và thân xác mình). 

Bậccha mẹ, các nhà giáo, các bác 
sĩ thiếu nhi cũng như các nhà tâm lý học đều 
cảm nhận được điều đó một cách thật tự 
nhiên qua trực giác của mình. Thế nhưng cũng 
thật hết sức quan trọng là phải nhận thấy được 
thật khách quan làtình thương yêu, sự che 
chở, trìu mến và chăm sóc là bản chất đặc thù 
của giống người và đấy cũng là điều kiện tất 
yếu đối với sự sông còn. Các thái độ hung hăng, 
tàn phá, hung dữ, tức giận và độc ác không 
những phản lại sự hài hòa của xã 
hội (antisocial) mà còn đi ngược với thiên 
nhiên. 


Giác mơ của tôi là người phụ nữsẽ giữ 
chức nguyên thủ quôc gia 


Người mẹ giữ một vai trò chủ yếu trong 
sự sinh thành và dạy dỗ lúc còn âu thơ mà tật 
cả chúng ta, gồm 7 tỉ người trên hành tinh này, 
đều được thừa hưởng. Các bạn thấy đó, nêu 
không có sự chăm sóc của mẹ thì các bạn có 
còn sống đến ngày hôm nay không? Quy 
luật thiên nhiên là như vậy. Người cha cũng th, 


348 


BOOK TITLE 


cũng giữ một vai trò quan trọng không kém, thế 
nhưng vảo tuôi ấu thời thì vai trò của người mẹ 
không thể thiếu sót được. Người mẹ luôn buộc 
chặt mình với thân xác, trái tim và cả tâm 
hồncủa con mình. Chính người mẹ mang nặng 
các bạn trong lòng và sinh ra các bạn. Các cảm 
nhận về môi dây liên hệ tiên khởi đó thật chủ 
yếu. Sở dĩ chúng ta lớn lên được đấy là nhờ 
không biết bao nhiêu sữa mẹ vả tình thương yêu 
của mẹ. Thật vậy những người kém thích 
ứng với xã hội thường là những người có tuổi 
âu thơ thiếu tình thương của mẹ. 

Đối với trường hợp của tôi thì tôi sinh ra 
trong một gia đình nghèo khó, sống trong một 
ngôi làng bé xíu tại một vùng rất lạc hậu nơi 
miền đông xứ Tây Tạng. Thế nhưng lúc nảo tôi 
cũng cảm thấy mình giàu có, ngập tràn tình 
thương bao la của một người mẹ. Tôi chưa bao 
giờ trông thấy một nét giận đữtrên gương mặt 
mẹ, hơn thế nữa mẹ tôi còn chăm lo cho tất cả 
những người chung quanh. Tôi xem mẹ tôi như 
là người thầy đầu tiên dạy tôi bài học vô 
giá về lòng từ bi. 

HỡI những người phụ nữ trẻ, tôi mong 
các bạn hãy trở thành những người mẹ của 
cuộc Cách mạng từ bi mà thế kỷ nảy rất cần 
đến. Các bạn giữ một vai trò thật đặc biệt tạo 
ramột thếgiớitốt đẹphơn. Trên phương 
diện sinh học, người phụ nữ được công nhận là 
những người nhiều thương cảm, bén nhạy, 
và tiếp nhận xúc cảm của kẻ khác một cách dễ 


39 


AUTHOR NAME 


dàng hơn. Đấy là các phẩm tính hiện thân cho 
người phụ nữ nhất là khi được trở thành một 
người mẹ. Qua góc nhìn đó người phụ nữ quả là 
tấm gương cho nhân loại. Nhìn vào lịch sử tất 
các bạn sẽ phải nhận thấy rằng trên khắp năm 
miền lục địa, và trong bất cứ thời đại nào, các 
cuộc tàn sát và phá hoại là do người đàn ông 
gây ra. Thay vì phải kết tội họ là những kẻ sát 
nhân thì người ta lại tôn thờ họ như những vị 
anh hùng! 

Trong thời tiền sử, luật lệ được căn cứ 
vào sức mạnh của bắp thịt người đàn ông so với 
[sự yếu đuối của] người đàn bà, và đã xác định 
sự trên trước của họ. Đấy chính là nguyên 
nhân đưa đến sự thống trị của nam giới. Thế 
nhưng với thời gian sự tương quan giữa hai sức 
mạnh đó đã thay đổi. Giáo dục, sự hiểu biết, 
khả năng là các điều kiện tiên quyết hơn. 
Tôi nhất định đứng về phe nữ giới, và tôi rất vui 
mừng khi trông thấy những người phụ nữ ngày 
càng trẻ vả cảng đông đứng ra cáng 
đáng các trọng trách quan trọng. Tôi từng 
được vinh dự tiếp xúc với các nguyên thủ quốc 
gia là phụ nữ, vì thế tôi khuyên các bạn phụ 
nữ trẻ tuôi của tôi không nên ngân ngại nắm giữ 
các vai trò tích cực hơn trong đờisống chính trị 
và kinh tế của xứ sở mình. Đây là cách giúp các 
bạn đảm trách các chức vụ then chốthơn hầu 
góp phần vào sự thăng tiến của cuộc Cách 
mạng từ bi. 


40 


BOOK TITLE 


Hãy trở thành một 
người /eadership (rong nguyên bản là tiếng 
Anh, có nghĩa là người lãnh đạo)bởi vì tật 
cả chúng tôi (là những người đàn ông) đều cần 
đến các bạn để nêu cao tình thương yêu và lòng 
từ bi! Hãy thực hiện giác mơ của tôi là tất cả 
200quốc giatrênthế giớiđều được lãnh 
đạo bởi những người phụ nữ! Chiến tranh, hung 
bạo cũng như các bất công kinh tế và xã 
hội sẽ giảm bớt. Thế nhưng cũng phải hiểu rằng 
nâng các bạn lên tột đỉnh của quyền hành 
không phải là để các bạn bám víuvào đó để 
rồi tái lập lại thái độ hành xử không xứng đáng 
của người đàn ông đấy nhé! Sức mạnh đích thật 
chỉ có thể phát sinh từ cội nguồn là tình 
thương yêu và lòng từ bị. Nếu các bạn đứng ra 
năm giữ quyền hành ngày càng đông thì tất sự 
hung bạo cũng sẽ ngày càng giảm xuống. Hỡi 
những người phụ nữa của thiên niên kỷ này, 
hãy trở thành những người tiên phong trong 
cuộc Cách mạng từ bị! 


Tôi hoàn toàn ý thức vê sự phá sản của tôn 
giáo 


Nếu tôi kêu gọi các bạn hãy thực 
hiện một cuộc Cách mạng từ bi thì các bạn cũng 
nên hiểu rằng những lời kêu gọi ấy không 
hề nhân danh một ý thức hệ nào cả. Chẳng qua 


4I 


AUTHOR NAME 


vì tôi không tin vào bất cứ một ý thức hệ nào, 
đây chỉ là các hệ thống tư tưởng rập khuôn mà 
người ta áp đặt cho hiện thực và các đảng phái 
chính trị đang nắm giữ quyên bính thì mượn uy 
quyền của mình để áp đặt cho kẻ khác mà 
thôi. Ý thức hệ càng trở nên nguy hiểm hơn nữa 
khi nó được mang raáp dụng vào tất cả 
mọi lãnh vựcsinh hoạt xã hội, khiến các bạn 
chăng những không còn phân biệt được nó nữa 
mà nó còn chi phối cả sự hiểu biết của các bạn 
về thế giới ngay cả từ bên trong tiềm thức các 
bạn. 

Tôi cũng không nêu lên với các bạn về 
cuộc Cách mạngtừ binày vớitư cách một 
người Phật giáo, một Đạt-lai Lạt-ma hay một 
người Tây Tạng nào cả. Tôi nói với các bạn 
với tư cách một con người, và tôi cũng mong 
các bạn không bao giờ quên mình cũng chỉ là 
một con người [như tất cả các người khác] 
trước khitrở thành một người Mỹ, một 
người Tây Phương, một người Phi châu, 
thuộc thành phần của một nhóm tôn giáo này 
hay của một sắc tộc kia. Các đặc tính đó chỉ 
mang tính cách phụ thuộc. Không nên để cho 
chúng chiếm giữ một vị thế trên trước nảo cả. 
Nếu tôi nói lên: "Tôi là một nhà sư", "Tôi là 
một người Phật giáo", "Tôi là một người Tây 
Tạng", thì đấy cũng chỉ là các hiện thực thứ yếu 
trước bản chất con người của tôi. 

Hãy luôn trở về với thực tế. Hãy ý 
thức là tất cả chúng ta đều là thành phần chung 


42 


BOOK TITLE 


trong một gia đình nhân loại. Những chuyện cãi 
vã đều phát sinh từ các nguyên nhân thứ yếu. 
Hãy tạo ra những mối thân thiện chung quanh 
mình, mang lại sự tin tưởng và hiểu biết qua sự 
giúp đỡ lẫn nhau, không nên nẻ hà trước các sự 
khác biệt về văn hóa, triết học, tôn giáo hay tín 
ngưỡng. Được làm người là điều quan trọng 
hơn cả. Sự kiện sinh ra làm người không bao 
giờ thay đổi cho đến khi nhắm mắt. Các đặc 
tínhkhác đều là thứ yếu, tùy vào ngọn gió bất 
định của sự đối thay. 

Sau các cuộc khủng bố tại Paris vào 
tháng II năm 2015, tôiý thức được sự phá 
sản của tôn giáo. Mỗi người đều có tình bám 
chặt vào những gì chia rẻ giữa chúng ta thay 
vì kết hợp với những gì mang chúng ta đến 
gần với nhau. Không bất cứ ai có thể tạo ra 
một con người tốt hơn kẻ khác hay một thế gIỚI 
khác hoàn hảo hơn (chỉ có mình mới có thể biển 
cải mình khác hơn và chỉ có con người mới có 
thể tạo ra một thể giới tốt đẹp hơn). Chính vì 
thế mà tôi không một chút ngần ngại khăng 
định rằng từ năm 2017 này thật hết sức quan 
trọng là phải vượt xa hơn tôn giáo. Không cần 
đến tôn giáo để sống là một điều có thể thực 
hiện được. Thế nhưng các bạn hãy tự suy 
nghĩxem là mình có thể bất cần đến tình 
thương yêu và lòng từ bi hay không? Câu trả 
lời nhất định là không. Bởi vì khoa học ngày 
nay đãchứng minhrõ rànglòng từbi là 


43 


AUTHOR NAME 


một hiện thực sinh học và là nên tảng của con 
người. 


Trí thông minh tập thể và lòng từ bỉ 


Các bạn là những người trưởng 
thành còn trẻ, đang đương đầu với các sự xung 
độtvèý thứchệ vàảtín ngưỡng. Các bạn 
phải chịu đựng những bất công của một hệ 
thống kinh tế khai thác quá độ tài nguyên thiên 
nhiên, không để cho chiếctử cung mong 
manh của sự sống kịp lành. Nếu muốn bắt kịp 
cuộc sông của những kẻ phung phí trên Địa cầu 
này (heo thống kê của Global Footprim 
Network, 2017/Mạng lưới Dấu chân Toàn câu 
thì trong năm 2017 họ là những người Úc 
châu ghỉ chú trong sách. Mạng lưới Dấu 
chân Toàn cẩu là mộtphong trào tư 
tưởng thành lập năm 2003 với mục đích ước 
tính và quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo 
vệ môi trường - ghi chú thêm của người chuyển 
ngữ) thì phải cần thêm năm hành tỉnh như thế 
này nữa thì mới đủ. 67 tỷ phú trên hành tinh này 
chiếm giữ một nửa tải nguyên của cả nhân loại. 
Quả ngoài sức tưởng tượng! Hoàn toàn không 
thể nào chấp nhậnđược! Các bạn nghĩ sao 
trước tình trạng phi lý đó, một tình trạng tạo ra 
bởi chủ nghĩa cá nhân bệnh hoạn? 


44 


BOOK TITLE 


Lối thoát duy nhất là phải tạo ra một 
cuộc Cách mạng từ bi mang lại một nguồn sinh 
lực mới hầu giúp cho nền dân chủ hồi sinh. Hãy 
đặtlòng từbi vàođời sốngxã hội bằng 
cách thiết lập các mô hình hợp tác mới mẻ hơn, 
nối kết giữa các cộng đồng địa phương và 
cáccộng đồngthế giớitao ra một hệ 
thống chung! Hãy vận dụng trí thông minh tập 
thêđể ýthức được sự chia sẻ! Nhất là 
phải chứng tỏ thế hệ của mình là một thế hệ 
hành động! Nếu các bạn là thế hệ đầu tiên trong 
lịch sử phải đương đầu với sự diệt vong của sự 
sông trên hành tinh này, thì các bạn cũng sẽ 
làthế hệ cuối cùng có thểbiến cảiđược tình 
trạng đó. Sau các bạn, mọi sự sẽ quá muộn. 

Nếu muốn thực hiện cuộc Cách mạng từ 
bithì phải đạt được một sựý thức thật minh 
bạch. Trước ngưỡng cửa của thiên niên kỷ thứ 
ba này, các bạn là những đứa con sinh ra từ hệ 
thống môi sinh của Địa cầu. Thế giới là quê 
hương của các bạn. Nhân loại là gia đình của 
các bạn. Do đó phải chọn cho mình một mô 
hình lương tri mang kính thước của cả hành tình 
này vả hãy đây tính cách hợp lý ấy đến chỗ tột 
cùng của nó. Phải tập nhìn một cách thật cảnh 
giác và bao quát hơn hầu ước tính xem từng 
hành động tiêu dùng của mình tác động như thế 
nào đối với sự tiêu thụ năng lượng, hầu biết 
chọn cho mình các vật dụng nào trong cuộc 
sống thường nhật có thể tái xử dụng (recycling) 
hoặc được sản xuất ít tốn kém năng lượng hơn, 


45 


AUTHOR NAME 


bởi vì các thứ nảy sẽ tạo ra các tác động ảnh 
hưởng đến toàn thê hành tỉnh. 

Chăng hạn như vứt bỏ các muỗng nĩa 
băng plastic sau khi dùng, thay đổi liên tục điện 
thoại câm tay, ăn một miêng bít- tết hay các 
miếng thịt gà chiên (chicken nuggets) có thê đối 
với các bạn là vô hại. Một cái chai bằng plastic 
nặng chưa đầy vài gam. Đúng vậy, thế nhưng 
nếu cộng lại vài gam ấy của số chai mà 7 tỉ 
người tiêu dùng, thì kết quả sẽ như thế nào? Cứ 
mỗi giây thì lại có 209 kílogam plastic đỗ vào 
các đại đương. Một phần lớn các vật bằng 
plastie này chui vào bụng các loài chim và các 
loài có vú sống ở biển, chúng trôi dạt và hấp hối 
hàng ngàn trên bãi biển. Chúng chết vì đói, 
bụng đây chai lọ, ly cốc, bàn chải đánh răng, bật 
lửa... mà chúng ta vứt bỏ. 

Hãy nêu lên một thí dụ khác. Nếu muốn 
sản xuất một ký lô thịt bò thì phải cần đến 15 ký 
lô ngũ cốc và 50 lít nước. Một phần ba đất đai 
canh tác trên địa cầu được sử dụng để sản 
xuấtthức ăn nuôi gia súc để cung cấp thực 
phâm cho các nước giàu có. Việc sản xuất này 
gây ra nạn đói kém, chẳng khác gì như tội sát 
nhân, nếu tất cả chúng ta ăn rau trái thì nạn đói 
sẽ phải chấm dứtngay. Một ngày không ăn 
thịt ở Mỹ có thể nuôi được 25 triệu người trong 
một năm. Vậy các bạn hãy mở rộng tầm nhìn 
của mình và suy nghĩ, có nghĩa là phải luôn 
nhìn vào các yếu tố qua tổng thể phức tạp của 
chúng! 


46 


BOOK TITLE 


Các thông tin trên đây cũng như rất 
nhiều các thông tin khác đều có thểtìm 
thấy trong nháy mắt trên các trang mạng mà các 
bạn ưa thích, các trang mạng đó có thể mang lại 
cho các bạn mộttrình độhiểu biết thật kỳ 
diệu của trí thông minh tập thể. Một biến cố xảy 
ra trong một nước sẽ tác động đến tất cả các 
nước khác, đó là một hiện thực mới trong thời 
đại chúng ta. Thật hết sức quan trọng là phải ý 
thức được rằng chúng ta sở dĩ sống còn là nhờ 
vào sự tương kết giữa mình với 7 tỉ người khác 
và toàn thể hệ thống môi sinh. Các thái độ tôn 
thờchủ nghĩa cá nhân và sựích kỷ thật vô 
cùng nguy hiểm vì chúng không thực tế. Tôi 
khuyên các bạn nên tạo cho mình một quá 
trìnhbiến cảibên trongnội tâmmình, giúp 
mình nhận thức được hiện thực tương liên vả 
tương kết của sự sống. Các bạn là thành 
phầncủathế giớivàthế giớicũng là thành 
phần của các bạn. Biến cải mình cũng có nghĩa 
là biến cải thế giới. Biết ý thức về sự tương liên 
và tương kết đó sẽ sớm làm giảm bớt sự hung 
bạo, chăng qua là vì quyền lợi của kẻ khác cũng 
là quyền lợi của chính mình. 


Tính ích kỷ đi ngược lại với thiên nhiên 
Biết ý thức cũng có nghĩa là không trở 


thànhnô lệcho xúc cảm và các ảo 


47 


AUTHOR NAME 


tưởng (fanfasles) của mình. Các cảnh hung bạo 
được dàn cảnh thật ngoạn mục trong các phim 
ảnh làm cho các bạn phải say mê. Mỗi năm 
trung bình có khoảng 2600 cảnh sát nhân như 
thế được trình chiếu trên các màn ảnh truyền 
hình, thế nhưng trong cuộc sống thật của mình, 
thì các bạn có thê là chưa có dịp chứng kiến một 
vụ nảo cả, ít nhất thì tôi cũng hy vọng như thế. 
Nếu các bạn được chứng kiến tận mắt các 
cuộc khủng bố gây ra chết người thì các bạn sẽ 
thấy rằng sự hung bạo kinh tởm đến mức độ 
nào. Các bạn nên hiểu rằng sự hung bạo trong 
các phim video giải trí chỉ là các sự tưởng 
tượng (fantasies), và đây chỉ là cách mà kỹ nghệ 
phim ảnh lợi dụng để làm giàu trên sự sợ 
hãi của các bạn (ôn giáo đơn thuần dưới một 
góc nhìn nào đó cũng là một thứ kỳ nghệ khai 
thác và lợi dụng bản năng sợ chết của con 
người. Tôn giáo lại bị các thế lực khác ở phía 
sau nó lợi dụng nó. Nếu các sự lợi 
dụng trong xã hội chưa chấm dứt thì sự hung 
bạo cũng sẽ còn tiếp diễn).Do đó: thật hết 
sức quan trọng là phải nhận định mọi sự vật qua 
tất cả các khía cạnh của nó. 

Tôi mong răng các bạn sẽ là thế hệ đầu 
tiên biết mang ra thực hành những gì mà tôi gọi 
là "phép vệ sinh đối với các xúc cảm". Người ta 
thường dạy bảo các bạn phải ý thức về những gì 
mình ăn, có nghĩa là tránh các thức ăn và thái 
độ hành xử có hại đến sức khỏe. Điều đó thật 
tốt. Thế nhưng theo tôi thì cũng nên dạy thêm 


48 


BOOK TITLE 


cho trẻ em cách ý thức về các xúc cảm của 
mình và không nên chỉ biết [dạy dỗ bằng 
cách] đàn áp chúng. Các thí điểm đầu tiên chủ 
trương đường hướng giáo dục này đã được thực 
hiện tại Mỹ, Gia Nã Đại và Ấn Độ với trẻ em từ 
các lớp mâu giáo trở lên. Nếu suy nghĩ cặn 
kẽ thì các bạn tất sẽ nhận thấy hầu hết các vấn 
đề khó khăn mà mình gặp phải trong cuộc sống 
của mình là do chính mình tạo ra cho mình. Tại 
sao? Tại vì các bạn cứ để cho các cấu trúc xúc 
cảmtha hồtàn phá và lôi cuốn mình. Ý 
thức được điều đó theo tôi thật hết sức quan 
trọng, chính vì thế nên tháng 5, 2016 tôi đã đưa 
ra một biểu đồ về các thể loại xúc 
cảm (www.aflasofemoftlons.org - ghỉ chú trong 
sách). Biểu đồ phác họa toàn diện và chi tiết các 
thể dạng xúc cảm này đã được một người bạn 
của tôi là Paul Ekman, Cáo sư Tâm lý học và 
cũng là đầu đàn của một nhóm chuyên gia gồm 
149 người, cùng hợp tác thực hiện một cách thật 
khoa học. Vậy các bạn có thể xem biểu đồ trên 
đây về sự tương tác giữa các xúc cảm trên mạng 
Internet, nó có thể giúp các bạn vượt thoát các 
ngõ ngách lắt léo giăng ra bởi các xúc cảm của 
các bạn, và sau đó thì các bạn cũng nên cho tôi 
biết ý kiến của các bạn ra sao. Theo tôi thì biểu 
đồ này có thể giúp các bạn xác định được ảnh 
hưởng của các sự lôi kéo và các biến cố bên 
ngoài đối với các thê dạng nội tâm của các bạn, 
chăng hạn như cãi vã sẽ đưa đến sự hung hăng. 
Khi cảm thấy sự bực dọc càng lúc càng gia 


49 


AUTHOR NAME 


tăng thì các bạn hãy tập quan sát các dấu hiệu 
sau đây: các bạn bắt đầu lớn tiếng, trở nên giận 
dữ và đôi khi có thể đưa đến sự hung bạo trước 
khi chấm dứt. Nhờ biểu đồ trên đây trước hết 
các bạn có thể vô hiệu hóa các xúc cảm tiêu 
cực và tàn phá, và sau đó là loại bỏchúng hầu 
phát huy các xúc cảm tích cực hơn (độc giả có 
thể xem biểu đô này bằng tiếng Anh trên trang 
mạng đã được nêu lên trên đáy: 
www.aflasofenotions.org, ngoài ra biểu đô này 
cũng đã được trình bày với nhiều ngôn 
ngữ khác - ghỉ chủ của người chuyển ngữ). 

Tôi được thừa hưởng một nên giáo 
dụccô điểndựa vàotinh thần Phật giáo, 
nền giáo dục đó giúp tôi biếtý thức về quy 
luậttương liên (interdependence) và tiềm 
năng con người hầu phát động một lòng từ bi vô 
biên Nhữnglời nguyệncầu trong Phật 
giáo gồm chung bốn thể dạng vô biên là: tình 
thương yêu, lòng từ bi, niềm hân hoan và sự 
bình thản (equanimity). Thế nhưng ngành Vật 
lýhọchiện đạicòn vượtxa hơn cả truyền 
thống tín ngưỡngấy của tôi, băng cách hé 
mở cho tôi một góc nhìn mới [về bốn thể dạng 
trên đây], đó là phẩm tínhvô biên của tri 
thức (có nghĩa là trì thức gôm chung bên trong 
nó cả bốn thể dạng trên đây. Thực 
hiện được bản chất vô biên của trì thức sẽ bao 
hàm cả bốn thể dạngvô biên khác. Đức 
Phật dạy chúng ta hãy trở vêvới chính mình 
không phải là một sự khép kín hay đóng cửa lại 


50 


BOOK TITLE 


với chỉnh mình mà là để tìm thấy cái vô biên đó 
của trì thức bên trong chính mình). Tôi hiểu 
được điều đó qua các cuộc đàm thoại với Abdul 
Kalam (cựu Tổng Thống Ấn Độ, từ năm 2002 
đến năm 2007, và cũng là chuyên gia về 
ngành Vật lý hạt nhân - ghỉ chú trong 
sách) được mệnh danh là "Sakharov Án Độ". 
Ông thú nhận với tôi răng chính là nhờ vào tư 
tưởngcủa một vịthánh nhân Phật giáo là 
Nagarjuna (Long - Thụ, thể kỷ thứ 1 mà 
đã khám pháracốt lõicủa nguyên tắc bất 
địnhtrongvật lý lượng tử(ncerttude 
quantique/quantum uncertainty), qua các sự giải 
thích của ông dưới góc nhìn triết học về sự 
tạo tác do điều kiện mà có (ức là nguyên lý 
tương liên/Interdependence hay conditioned co- 
produciion).Thật vậy quan điểm của Vật lý 
lượng tử ngày nay đã xác nhận là đúng các 
sự hiểu biết trực cảm từ ngàn xưa về nguyên lý 
tương liên, dù là dưới các hình thức tỉnh tế tột 
cùng của nó. Qua các cấu trúcvi tế nhất 
trong con người mình, các bạn luôn ở trong thể 
dạng hòa nhịp và cộng hưởng với sự chuyển 
động của Thái Dương Hệ, Ngân Hà và vũ trụ, 
và cả những gì xa hơn cả sức tưởng tượng của 
các bạn. Trước khi các bạn sinh ra đời, trong 
suốt cuộc sống của mình và cả sau cái chết của 
thân xác vật chấtcủa mình, từng tế bào của các 
bạn cùng rung động với toản thê vũ trụ mà biên 
giới của nó không ai biết được là ở đâu /hế 
nhưng biết đâu các biên giới ấy cũng có thể là 


5 


AUTHOR NAME 


rất gân, ở một nơi thật sâu kín bên trong tâm 
thức và con tìm của chính mình). Tư duy, xúc 
cảm của các bạn trải rộng từ những gì có 
thể hình dung được (con tin của mình chẳng 
hạn) cho đến vô tận. 

Không nên hiểu rằng thực thi lòng vị 
tha là một cách đánh mất hay quên đi chính 
mình. Trái lại, mỗi khi mang lại sự tốt đẹp cho 
người khác thì các bạn sẽ nhận thấy qua nguyên 
lý tương liên, mình cũng sẽ tạo ra sự tốt đẹp cho 
cả chính mình. Nhờ đó các bạn sẽ phát huy 
được các xúc cảm trong sángvà vô tư hơn. Và 
rồi các bạn cũng sẽ hiểu được sự ích kỷ chỉ biết 
đến mình sẽ trái ngược với thiên nhiên đến mức 
độ nào, bởi vì nó đi ngược lại với hiện 
thực thật căn bản của nguyên lý tương liên. Tôi 
cam đoan với các bạn là nếu nhìn vào cuộc sống 
của mình thì các bạn tất sẽ nhận thấy sự ích 
kỷ sẽ khép kín các cảnh cửa của đời mình, vả 
ngược lại thì lòng vị tha sẽ mở toang các cánh 
cửa ấy ra. 

Triết học, các hệ tư tưởng, chính trị 
và các chủ thuyết kinh tế Tây 
Phương luôn quảng bániềm tincho rằng 
sự ganh đua, thúc đây bởi sự tranh dành, thèm 
muốn, ganh ghét và hận thù sẽ mang lại sự sáng 
tạo và tính năng động cho xã hội. Thế kỷ XX đã 
đây sự cạnh tranh tàn phá đó đến chỗ tột đỉnh 
dưới hình thức một sự sống gọi là chung 
đụng với nhau, nhưng thật ra là bàng bạc một 
sự dửng dưngvả sự thu mình tập thê. Nếu tôi 


52 


BOOK TITLE 


từng ngưỡng mộ sự bùng dậy thật ngoạn 
mục của các xã hội Tây Phương, thì tôi cũng hết 
sức đau buồn trước ý thức hệ của các xã hội ấy, 
đã từng khiến thế hệcha mẹcác bạn hoàn 
toànmù tịitvềquy luậttương liên, nguyên 
nhân tất yếu mang lại lòng từbi. Tôi nhận 
thấyđiều đó trong các nước giàu có, dù hầu 
hết mọi người đều có một mức sống rất cao, thế 
nhưng họ sống trong một khung cảnh cô 
lập thật khủng khiếp. Các bạn chăng cảm 
thấy phi lý hay sao khi trông thấy vô số những 
người xưa (một cách nói tránh chữ người 
già) tuy sông giữa hàng ngàn những người láng 
giềng, nhưng chỉ biết biểu lộ tình thương của 
mình với các con mèo và con chó của mình mà 
thô? Tôi khuyên các bạn nên chuyển 
hướng sự vận hành của xã hội và các mối tương 
giao giữa con người theo chiều hướng biết quý 
trọng nhau và thân thiện với nhau hơn. 


33 


Chương 4 


CÁC BẠN CÓ THÊ LÀM ĐƯỢC 6Ì 
CHO THÊ GIỚI 


Hỡi các bạn trẻ của tôi, tất nhiên là các bạn 
muốnbiết mìnhphải làm gì đểthực 
hiện cuộc Cách mạngtừ bị Đây là một 
cuộc cách mạng nội tâm, nhưng điều đó không 
có nghĩa là nó không tác động đến thế giới bên 
ngoài. Trái lại, các tác động của nó sẽ vượt xa 
hơn cả tác động của các cuộc Cách mạng Pháp, 
Bolchevik hay Trung quốc, là các cuộc cách 
mạng cực đoan nhất trong lịch sử. Đêm To Lớn 
của lòng từbi không thể hiện ra mà không cần 
đến sự cố gắng của thế hệ các bạn và con cái 
các bạn (Đêm To Lớn/Grand Soir là một khái 
niệm xuất hiện vào cuối thể kỷ XIX; nói lên một 


54 


BOOK TITLE 


sự lật đồ trật tựxã hội của một chế độ lâu 
đời hầu mang lại niềm hy vọng và những sự đổi 
mới. Khải niệm này phát sinh từ một biến cố xã 
hội xảy ra vào thập niên l880 khi giới thợ 
thuyên ở Pháp nổi loạn vì quả nghèo khổ - ghi 
chú của người chuyển ngữ). Trên đây tôi có nói 
đến nguyên tắc cơ bản của ngành sinh học thần 
kinh(neurobiology) về lòng từ bi, giúp các bạn 
cùng rung cảm với khổ đau của kẻ khác hầu làm 
nhẹ bớt đi khổ đau đó của họ. Vậy phải làm thế 
nào đề phát huy khả năng đó rộng lớn hơn nữa, 
vượtxa hơnvòng nhỏ hẹp giữa những 
người thân thuộc để có thê tác động đến những 
kẻ xa lạ, kế cả những kẻ thùnghịch với mình? 


Hãy biên mình thành các vận động viên 
của lòng từ bi 


Thật ra thì đấy cũng là thắc mắc lớn lao 
nhất mà ngành khoa học về lòng từ bi đang tìm 
cáchgiải đáp. Ngành khoa học này đã được hình 
thành trong các phòng thí nghiệm của các đại 
học danh tiếng tại Bắc Mỹ (chủ yếu hơn hết là 
tại dại học Stanford. The Cemer ƒor 
Compasson and Alruisnm Reasearch and 
Educalion, wwWww.ccare.stanfordedu - tại 
Emory Emory-Tibet sScience  Initiative, 
www.fibet.emory.edu - và tại MIT The Dalai 
Lama Center ƒor Fthics and Transƒormation 


55 


AUTHOR NAME 


Values, www.thecenter.mit.edu - ghỉ chú trong 
sách). Một trong số những người khởi xướng 
lừng danh nhất lànhà tâm lý học thần 
kinh (neuropsychiatric) Richard Davidson. Lần 
đầu tiên ông ta đến viếng tôi tại Dharamsala 
năm 1992 và tâm sự với tôi rằng ông ấy phải 
"chui vào tủ" để hành thiền, bởi vì việc luyện 
tập này rấtchướng mắtđối với các đồng 
nghiệp của mình. Ông ta giải thích cho tôi nghe 
về nội dung các công trìnhkhảo cứu của 
ông liên quan đến chứng trầm cảm và các 
bệnh tâm thần. Tôi lưu ý ông ấy là việc nghiên 
cứu các bệnh lý củatâm thức con người tất 
nhiên là rất hữu ích, thế nhưng càng hữu ích 
hơn nữa nếu các việc khảo cứu này được hướng 
vào các thể dạng tâm thân tích cực hơn để tìm 
cáchphát huy chúng. Thật vậy tôi tin rằng lòng 
từ bị, tình thương yêu và các cảm nhận hạnh 
phúc có thể luyện tập được, bởi vì chính tôi 
đã thực hiện cho tôi nhờ vào các sự suy tư (ức 
là các phép thiển định)theo truyền thống tín 
ngưỡng của tôi. Richard Davidson suy nghĩ rất 
nhiều [sau khi nghe tôi nói] và sau đó đã dồn tất 
cả mọi nỗ lực khảo cứu của mình theo đường 
hướng mà tôi đưa ra. Lúc đầu các kết quả mà 
ông ta gửi cho tôi thật ít ỏi, thế nhưng 25 năm 
sau đó, mọi sự vụt trở nên khác hắn. Tiền ủng 
hộ cho việc khảo cứu này đã được dồn dập gửi 
đến cơ quan của ông, giúp thiết lập một ngảnh 
khoa học đúng nghĩa của nó về lòng từ bi. 


56 


BOOK TITLE 


Qua các sự quan sát và đối chiếu giữa 
các tập tính của thú vật và loài người, các khảo 
cứu gia nhận thấy khả năng nhận thức và sự 
lý luận phân giải [của con người] có thể giúp 
vào việc phát huy lòng từ bi. Nếu các bạn quan 
sát các phản ứng từ bị bên trong chính mình thì 
tất các bạn sẽ nhận thấycác phản ứng này diễn 
tiến theo năm cấp bậc khác nhau. Cấp bậc thứ 
nhất là sự nhận thức: các bạn nhận biết được 
khổ đau của kẻ khác; cấp bậc thứ hai là xúc 
cảm: các bạn cảm thấy âu lo trước cảnhkhổ đau 
của kẻ khác; cấp bậc thứ ba là ý định (ác ÿ): 
các bạn mong sao làm được một chút gì đó hầu 
làm cho khổ đau của kẻ khác nhẹ bớt đi; cấp 
bậc thứ tư là sự chú tâm cụ thể: các bạn dồn sự 
tập trung hướng thắng vào sự khổ đau của kẻ 
khác; cấp bậc thứ năm là thái độ: các bạn dấn 
thân thật sự bằng hành động nhằm làm nhẹ bớt 
đi sự khổ đau Ấy. Tự nhắc đi nhắc lại với mình 
về năm giai đoạn diễn tiếntrên đây là bước 
đầutiên trong phép luyện tập về lòng 
từ bi @hép luyện tập về sự nhận thức v lòng 
từbồi còn gọi là Cognitive Based Compassion 
Training, đã được Đức Đạt-lai Lạt-ma giảng 
dạy tại Trung tâmnghiên cứu đa ngành vệ thiên 
định tại đại học Emory, đưới sự điễu động của 
Gueshe Lobsang Tenzin Negi, tốt nghiệp tiến 
sĩ: viện đại học Drepung Tây Tạng, và tiến 
Sĩ Đại học Emory, Atlama, tiễu bang Œeorgia, 
Hoa Kỳ - ghi chủ trong sách). 


57 


AUTHOR NAME 


Vậy các bạn hãy biến mình thành 
các lực sĩ của lòng từ bị! ( bị là một thứ gì đó 
có thể luyện tập được, vậy các bạn hãy cố 
găng để trở thành một người lực sỉ. Người phụ 
nữ tuy chân tay yêu đuốinhưng tâm hôn họ nhạy 
cảm và từ bỉ hơn người đàn ông, nếu đọ sức thì 
họ sẽ hơn hẳn nam giới trên phương diện này. 
Vậy người đàn ông cũng nên cô găng luyện tập 
để ganh đua với họ - ghỉ chú củ người chuyển 
ngữ). Tương tự như một nhà thể thao hàng đầu, 
các bạn phải luyện tập đều đặn đề cải tiếnthành 
tích của mình. Thật vậy, từ đầu thập niên 
2000 đến nay các nhà khảo cứu về khoa thần 
kinh học liên tiếp chứng minhcho thấy tính 
cáchmềm dẻocủa khối óc, tức khả năng 
biến cải câu trúc hóa học và sự vận hành của 
não bộ nhờ vào sự luyện tập đều đặn và kiên 
trì. Tóm lại các bạn có thể nhờ vào các phép 
luyện tập thích nghi để tạo ra cho mình một 
thê dạng từ bi vô biên. Dưới đây là hai trường 
hợpđiễn hình. 

Trường hợp thứ nhất là nhà sư Lopön-la. 
VỊ này từng chịu đựng I8 năm tù cải tạo trong 
các trại lao động của Trung quốc, nhưng 
vẫn sống sótvà đã trải quanhưng năm cuối 
cùng của đời mình trong ngôi chùa Namgyal 
của tôi tại Dharamsala. Ông ta cho tôi biết trong 
suốt thời gian trong tủ ông từng trải qua những 
giây phút thật hiểm nguy. [Lúc đầu] tôi cứ nghĩ 
rằng ông ta muốn nói là nếu cứ bị tra tấn và 
nguọc đãi như thế này thì không sao sống 


538 


BOOK TITLE 


sót được. Thế nhưng không phải vậy, sự nguy 
hiểm mà ông ta muốn nói với tôi là có những 
lúc ông ta suýt đánh mất lòng từ bi đối với 
những tay đồ tểtra tấn mình. Lopön-la là 
một nhà sư không bao giờ biết ngưng luyện 
tập lòng từ bi, không những đối với tất cả chúng 
sinh mà còn đối với những kẻ tra tấn và cố 
tình hành hạ mình. 

Trường hợp thứ hai là Richard Moore 
mà tôi ngưỡng mộ như một vị anh hùng. Lúc 10 
tuổi nơi thị trấn Londonberry của xứ Ái Nhĩ 
Lan, cậu bé Richard Moore bị một viên đạn 
cao-su bắn trúng vào giữa mặt làm mù cả đôi 
mắt. Sau đó vài ngày thì lại đến lượt người chú 
mình bị lính nhảy dù Anh quốc băn chết khi họ 
nhả đạn vào đoàn người biêu tình tranh đâu cho 
quyền công dân của họ trong ngày Bioody 
Sunday (Ngày Chủ nhật đẫm máu, 30 tháng 
giêng, 1972 - ghỉ chú trong sách). Thế nhưng 
cậu bé Richard Moore vẫn tìm đến các người 
lính bắn mình và tha thứ cho họ, cả hai bên 
đãtrở thành bạn hữuvới nhauvà đồng trở 
thành các thành viêntích cực của một hiệp 
hộigúp đỡ trẻ em nạn nhân chiến 
tranh (Children in Crossfire/ Trẻ em giữa hai 
lằn đạn, www.childrenincrossfire.org - ghỉ chú 
trong sách).Các bạn trông thấy đó, lòng từ bi 
mang nặng tình người biết mấy! Sức mạnh vô 
songđó củalòng từbi chính là sự tha 
thứ và hàn gắn. 


59 


AUTHOR NAME 


Các bạn hãy yên tâm, không ai bắt buộc 
các bạn phải chịu đựng những thử thách như 
thế, hoặc phảitrở thành mộtnhà sư, một 
người Phật giáo hay một người Tây Tạng thì 
mới có thể phát động được một lòng từ bi và 
thương cảm vô song ở các cấp bậc như vậy. Tất 
cả các bạn đều có thể thể thực hiệnđược lòng 
từ bi đó thật dễ dàng. Tôi từng nói với các bạn 
là trước hết các bạn: "Hãy cứ biến lòng từ bi 
thành sức sống cho chính bản thân các bạn!". 
Điều này có nghĩa là trước hết các bạn 
phải cách mạnghóa sựhiểu biếtcủa mình 
về bản chất con người của mình. Nếu thế hệ các 
bạn biết dựa vào các luận cứ khoa học để phát 
động một sựtn tưởng vững chắc là con 
người từ bản chất có một con tim nhân áivà một 
tâm lòng hảo phóng, thì sau đó các bạn sẽ có 
thêhình dung được tác động củalòng từ bi 
ấy sâu xa đến mức độ nào, khitoàn thể xã 
hội cùng tập trung vào hướng nhìn tích cực về 
nhân loại! Các bạn có thể nhận thấy các mỗi 
tương quan về sức mạnh trong thời hiện đại có 
chiều hướng nghiêng về một nền kinh tế mới 
mang tính cách giúp đỡ (rong nguyên bản là 
chữ "care" trong tiếng Anh, chữ này có nghĩa 
rất rộng, nói lên một sự quan tâm, tương trợ 
và lo lắng cho kẻ khác, tức là trái ngược lại với 
một nên kinh tế khai thác và bóc lột - ghỉ chú 
của người chuyển ngữ) dựa vào sự tin cân lẫn 
nhau và sự ý thức về quyền lợi chung! Đó là 
một hình thức đạo đức thế tục xây dựng trên các 


60 


BOOK TITLE 


mối quan tâm đến kẻ khác, bằng cách hướng 
vào các giá trị toàn cầu về bản chất con người là 
tình thân thiện, sự khoan dung, hào hiệp, địu 
dàng, tha thứ, phi bạo lực... Nền đạo đức đó sẽ 
thay thế cho nền đạo đức hiện nay chỉ biết căn 
cứ vào sự trừng phạt và cấm đoán, là những gì 
chỉ duy trì sự sợ hãi và trừng trị mà thôi. Vì thế 
các bạn cũng nên dạy dỗ con cái mình với một 
nền giáo dục thậttoàn diện, xây dựng trên lý 
trí, tình thương yêu vả lòng nhân từ. 


Trách nhiệm toàn câu 


Lòng vị thadù mangtính cách cá 
nhânnhưng cũng có thể giúp mình cáng 
đáng một trọng tráchto lớn hơn mang kích 
thước toàn cầu. Tôi rất cảm kích khi tiếp 
đón các YowuTubeurs (là những người đưa các 
phim vidéo lên trang web YouTube để cùng chia 
sẻ với người khác - ghỉ chú của người chuyển 
ngữ) trẻ tuổi người Pháp - đến tham vấn tôi 
về vấn đề trách nhiệm toàn cầu vào tháng 4 năm 
2017. Tôi còn nhớ rõ có một cô bé 15 tuổi 
rưỡi (cô bé này tên là Adèle Castillon và hôm 
đó là ngày 12 tháng 4, 2017 - ghỉ chủ trong 
sách) gông cứng người lên và hỏi tôi rằng: "Vậy 
thì tôi có thể làm gì được cho thế giới với các 
bắp thịt bé tí xíu này của tôi?". Tôi trả lời răng 
với hai cánh tay bé xíu thì nhất định cô ấy sẽ 


61 


AUTHOR NAME 


chăng làm được gì nhiều, thế nhưng tôi cũng 
khuyên cô ấy hãy biến cải tâm thức mình, bởi vì 
mỗi hành động, mỗi lời nói hay mỗi tư duy của 
mình đều mang một tầm ảnh hưởng toản cầu. 
Chăng phải các bạn vẫn thường đưa các thông 
điệp của mình lên mạng Internet hay sao. Ảnh 
hưởng tạo ra bởi các hành động đó qua các kinh 
nghiệm cá nhân của mỗi người trong các bạn, 
đều mang tính cách toàn câu. Thế nhưng điều 
đó cũng có nghĩa là mỗi khi sử dụng quyền tự 
do cá nhân của mình thì các bạn cũng phải nghĩ 
đến trách nhiệm và bốn phận mình, cũng 
như quyên hạn của mình đối toàn thể hành tình. 
Các bạn cũng nên ý thức rằng tương lai 
của nhân loại không nhất thiết chỉ nằm trong tay 
những người làm chính trị, những người điều 
khiến các công ty kếch xù, hay Liên Hiệp Quốc. 
Tương lai nằm trong tay của tất cả những 
ai nhận thức được mình là thành phân của cái 
gọi là "chúng ta, tức 7 tỉ con người”. Với tư 
cáchcá nhân, các bạn không thể giải 
quyết được các vấn đề của thế giới. Thế nhưng 
không cần phải ép buộc bất cứ ai [cũng phải 
làm theo mình] hay đồ lỗi cho người khác [là 
không hưởng ứng với mình], và vẫn tôn 
trọng tinh thần đa nguyên, các bạn chỉ cần nêu 
lên tấm gương của mình với tất cả sức 
mạnh của nó là cũng đủ đề các bạn trẻ khác noi 
theo. Chung quanh các bạn những kẻ ý 
thứcđược bổn phận mình sẽ nhân lên hàng chục, 
hàng trăm và hàng ngàn, biết đâu cũng có thể 


62 


BOOK TITLE 


lên đến hàng trăm ngàn. Lúc đó các bạn sẽ nhận 
thấy sự biến đổi của bối cảnh chung, để rỒi các 
bạn và con cái các bạn sẽ được sống trong 
cái thê giới đó, cái thế giới mà tôi hằng ước mơ, 
nhưng cũng có thể là tôi sẽ không [còn sống đến 
đó đề mà] trông thấy nó. 

Các khó khăn sở dĩ xảy ra ngày nay hầu 
hết là vì chúng ta quá lơ là trước sự an vui 
của gia đìnhnhân loại và hệ thống môi sinh của 
Địa cầu. Các bạn cũng đừng quên là trách 
nhiệm toàn câu không nhất thiết chỉ qui vào con 
người mà còn là của tất cả chúng sinh không 
phải là con người. Khi còn bé các vị thầy tôi răn 
dạy tôi phải chăm sóc thiên nhiên. Lớn lên tôi 
hiểu rằng tất cả mọi hình thức của sự sống /ấ/ 
cả chúng sinh) đều hàm chứa một dòng tri thức. 
Thế nhưng dòng tri thức đó cũng được kết 
hợp với các cảm tính đớn đau, thích thú và 
cả hân hoan. Không có một chúng sinh nào 
thích mình bị khổ đau cả. Là những người tu 
tập Phật giáo,từ bị đã thấm sâu trong 
lòng chúng ta, đến độ khiến chúng ta luôn ước 
mong làm chấm dứt mọi khổ đau và luôn cảnh 
giác không được phép hung bạo hay hủy diệt 
bất cứ một sự sống nào, kế cả đối với cỏ cây 
cũng vậy, cũng phảithương yêu và kính 
trọngchúng. Thế nhưng đối với các bạn, hỡi 
những người bạn trẻ của tôi, các bạn lớn lên 
trong một thế giới đầy kiêu hãnh về các thành 
quả kỹ thuật, khiến các bạn tin rằng thiên 
nhiêncó thểkiểm soátđược, kế cảbiến 


63 


AUTHOR NAME 


cải được. Đấy là một sự sai lầm thật nguy 
hiểm. Thái độ đó hoàn toàn thiếu thực tế, chỉ 
mang tính cách khoa học trên danh nghĩa mà 
thôi. Lòng từ bi khuyên chúng ta phải chăm 
sóc thiên nhiên, thế nhưng chúng ta thì cũng lại 
làthành phần của thiên nhiên, vì thế chăm 
sóc thiên nhiên cũng là chăm sóc cho cả chính 
mình. 


Thật hết sức khẩn cấp 


Vì sự tốt lành cho các thế hệ mai sau, 
tức là của con cái các bạn, mà tôi kêu gọi các 
bạn hãy làm một cuộc Cách mạng từ bị. Khi 
những người Tây Phương nói đến "nhân loại" 
thì thông thường cũng chỉ có ý nói đến nhân 
loại trong hiện tại. Thật vậy nhân loại của quá 
khứ không còn nữa, nhân loại của tương lai thì 
chưa sinh ra. Đối với người Tây Phương những 
gì quan trọng hơn cả là thế hệ đương thời và 
các quyền lợitrước mắt. Thê nhưng trách 
nhiệm chỉ có thể gọi là toàn cầu khi nào nó bao 
gồm cả những người sẽ sống sau chúng ta. Làm 
thế nào chúng ta có thê làm ngơ được khi mà 
dân số thế giớinhân lên gấp ba trong thế kỷ XX, 
và sẽ còn tiếp tục nhân lên gấp đôi hay gấp 
ba vào cuối thế kỷ này? 

Theo các biểu đô tăng trưởng hiện nay 
thì mức phát triển kinh tế toàn cầu sẽ phải cần 


64 


BOOK TITLE 


đến một số năng lượng vô cùng quan trọng, 
điều này đương nhiên sẽ làm gia tăng sự phóng 
thải khí carbon dioxide (CO?) và nạn phá rừng. 
Nếu chúng takhông thay đổi cung cách 
sống của mình thì không sao tránh khỏi tình 
trạng suy thoái môi trường trên bình diện toàn 
câu, vượt xa những gì mà chúng ta đã thấy từ 
trước đến nay. Sở dĩ tôi biết đến các điều này là 
nhờ phúc trình của các khoa học gia: họ cho 
biết chúng ta chỉ còn ba năm để giới hạn thật 
khắc nghiệt mức tiêu thụ năng lượng mà hiện 
nay đang tạo ra tình trạng phóng thải khí CO? 
quá cao. Chờ đến năm 2020 thì sẽ quá muộn. 
Sự gia tăng nhiệt độ của khí hậu sẽ không 
còn kiểm soát được nữa, nó SẼ gây ra các luồng 
hơi nóng trên khắp năm miền lục địa, và mực 
nước biễn sẽ dâng cao. Tình trạng thật cấp bách. 
Chính vì thế mà tôi kêu gọi các bạn trẻ của 
thiên niên kỷ này hãy thực hiện cuộc cách 
mạng quyết liệt đó. 

HõI các bạn trẻ của tôi, các anh 
chịemthân mến của tôi, trong suốt sự hiện 
hữu này, tôi không ngừng quan sát sự tiễn 
hóa của thế giới. Ngày nay đang xảy ra những 
mối nguy hiểm đến độ không thể nào còn che 
giấu các bạn được nữa. Một số các vẫn đề môi 
trường là do thiên nhiên gây ra, tất nhiên là các 
bạn không làm gì được. Hơn nữa các bạn cũng 
không thê đối đầu với các thảm họa quá to lớn 
vượt khỏi khả năng của mình, trầm trọng hơn 
nữa là sựgia tăng nhiệt độ của khí hậu, 


65 


AUTHOR NAME 


các thiên ta1, chăng hạn như bão tố, sóng thân, 
lụt lội, hạn hán, đất lở... Bốn phận duy nhất mà 
các bạn có thể cáng đángđược là đối đầu với 
những thứ ấy với tất cả lòng can đảm và bầu 
nhiệt huyết của mình, qua những sự trợ giúp vì 
tình huynh đệ những kẻ trong tình cảnh ngặt 
nghèo nhất. 

Chỉ có sự tương trợ và hợp tác mới có 
thể giúp các bạn ngăn chận bớt các thảm họa 
gây ra bởi tình trạng bất công kinh tế và xã 
hội, nuôi dưỡng thêm bởi lòng tham, sự ích 
kỷ và các thể dạng tâm thần tiêu cực khác. Nếu 
các bạn biết biến cải tâm thức mình và hướng 
nó vào lỏng nhân từvà sựý thứctrách 
nhiệm thì nhất định các bạn sẽ tìm ra các giải 
pháp đúng đắn. Và từ đó Địa cầu cũng sẽ hé 
mỏcho các bạn trông thấy các dấu hiệu báo 
động thật rõ ràng về các hậu quả ở các mức độ 
to lớn, tạo ra bởithái độhành xửvô ý 
thức của con người. Đây là lần đầu tiên trong 
lịch sử, tương lai nhân loại tùy thuộc vào thế 
hệ đang lên, đó là thế hệ của các bạn. Trách 
nhiệm về tương lai của hàng tỉ người và muôn 
loài chúng sinh cùng chia sẻ một sự sống chung 
trên Địa cầu này, nằm trong tay các bạn. Chính 
các bạn phải nhận lãnh trọng trách bảo toàn 
phẩm chất của tài nguyên thiên nhiên, không 
khí, nước, đại dương, rừng rậm, cầm thú và cây 
cỏ. Nếu muốn thực hiện được điều đó thì chủ 
yếu nhất là các bạn phải ý thức được tiềm 
năng thương yêu và lòng từ bi của mình hầu 


ó6 


BOOK TITLE 


chăm sóc cho Địa cầu. Hãy tập thương yêu Địa 
cầu qua những sự chia sẻ và hiến dâng, nhưng 
không nên tìm cách chiếm đoạt cho riêng mình 
và tàn phá nó. 

Rất có thể là còn phải chờ thêm từ 20 
đến 30 năm nữa thì mới mong biến 
cải được thái độ hành xử của con người. Thế 
nhưng sau đó với tất cả niềm hân hoan trong 
lòng các bạn sẽ trông thấy hiện ravới mình cả 
một nhân loại nhân từ và ý thức. Thế rồi các 
bạn sẽ lưu lại cái thế giới đó cho con cháu các 
bạn, và cả cho con cháu của con cháu các bạn. 
Chúng sẽ lớn lên trong cùng một gia đình nhân 
loại đã được hàn sẵn, mang cùng một thân xác 
và một dòng tri thức chung (ức một xã hội hài 
hòa). Các bạn hãy cô găng bảo toàn lòng nhiệt 
tình và sự lạc quan của tuổi trẻ để bước vào một 
ngày mai công bằnghơn và hạnh phúc hơn. 
Cuộc Cách mạng từ bi đang tiến bước. Các bạn 
hãy xem nó là hiện thân của chính mình, hỡi 
những người bạn trẻ của tôi ơi! 


67 


: Chương 5 
THÊ GIỚI TỪ BI LÀ CÓ THẬT 


Lời kết của bà Sofia Stril-Rever 


Sáng ngày 19 tháng 4, 2017, bốn 
YouTubeurs /à những người đưa các phữn 
vidéo lên trang web TouTube để cùng chia sẻ 
với người khác) trẻ tuổi từ Pháp đến đây 
chợt cảm thấy mình vừa được trải qua những 
giây phút thật bất ngờ. Họ được đưa đến gặp vị 
hướng dẫntinh thằncủa người dân Tây 
Tạng trong lúc quyền sách này đang được soạn 
thảo. Dù trước đây chưa từng có mộtý 
niệm thật sự nào về Đức Đạt-lai Lạt-ma, thế 
nhưng trước sựhiện diệncủa Ngài họ vô 
cùngsửng sốt: trước mặtmình đang hiển 
hiện mộtbiểu tượngnhân từcủa cảnhân 


68 


BOOK TITLE 


loại. Sở dĩ họ lặn lội đến đây là vì họ từng được 
nghe những lời kêu gọi của Ngài trong 
bản Tuyên ngôn về trách nhiệm toàn cầu (ong 
quyên sách Nouvelle Réalité, Thời đại của trách 
nhiệm toàn cầu, nhà xuất bản Les Arène, 2016 - 
ghỉ chú trong sách). Những người trẻ tuổi ấy 
đã tìm thấy trong Bản tuyên ngôn này những ý 
tưởng hoàn toàn mới lạ và các phương pháp thật 
độc đáo giúp mình có thểtrở thảnh những 
người kiến tạo một thế giới tốt đẹphơn. Lời 
nhắn nhủ cuối cùng của Đức Đạt-lai Lạt-ma với 
những người trẻ này vào ngày hôm ấy là hãy 
làm một cuộc cách mạng! Là những người Pháp 
thì tại sao cuộc cách mạng này lại không khởi 
xướng trên đất Pháp? Đức Đạt-lai Lạt-ma thốt 
lên những lời này với họ thế nhưng Ngài lại 
quay nhìn vào tôi. Thay cho lời tạm biệt, Ngài 
năm lẫy tay tôi và đặt lên phía trái tim Ngài: 
"Hỡi người bạn từ lâu đời của tôi!", Ngài thốt 
lên những lời ấy với tất cả sự trìu mến! 

Tinh thân của cuộc Cách mạng Pháp đã 
đưa tôi ngược về trước đó vải tháng. Hôm ấy là 
ngày 13 tháng 9, 2016, luật sư đoàn Paris cùng 
với tôi tổ chức một buổi họp, quy tụ 350 luật 
sư vả các chuyên gia quốc tế về môi trường (hồi 
nghị " Trách nhiệm toàn câu, Luật pháp và Môi 
trường". Trong buổi hội này có mặt ông Robert 
Badinter và các vị khác nhự Frédérick Sicard, 
trưởng luật sựư đoàn, Dominique Arrias, phó 
trưởng luật sư đoàn, các luật sự: Patricia 
Savin, Corinne Lepage, Yann Aguila, Yvon 


69 


AUTHOR NAME 


Martinet là vị chủ tịch và cũng là sáng lập viên 
của tổ chức Universal Responsability 
Europe/PURE, và Khoa Nguyen, 
www.responsabilite-universelleorg - ghỉ chu 
trong sách. Nói chung là các nhân vật nổi 
tiếngtrong cácgiỏi luật, chính trị và trí 
thức hiện nay ở Pháp, chẳng hạn như luật gia 
Robert Badiner là người đã tranh đấu chính 
thức bãi bỏán tử hình- ghỉ chú thêm của 
người chuyển ngữ). Trong bài phát biểu của tôi 
hôm đó, tôi có nhắc đến thiên hùng ca của 
cuộc cách mạng 1769 (cuộc cách 
mạng Pháp) mà mũi giáo chính là các luật 
sư thời bấy giờ. Sáng hôm sau, tại Thượng nghị 
viện Pháp, Đức Đạt-lai Lạt-ma nhìn tôi như một 
người đồngchí hướng vàtuyên bố rằng 
trên phương diệnthế tục thì Ngài là môn đệ của 
cuộc Cách mạng Pháp. Chính vì thế mà tôi 
đã giải thích với các bạn trẻ YouTubeurs là 
những lờiphát biểucủa Ngài trong buổi 
họp hôm ây có thể hiểu như là những lời kêu 
gọi tuôi trẻ về một cuộc cách mạng. Ngài cũng 
đồng tình với cách giải thích đó và cho tôi một 
buổi hẹn ba tháng sau. 


Cuộc cách mạng của Đức Đạt-lai Lạt-ma 
Tháng 7 năm 2017, tôi được dịp tiếp 


kiến Đức Đạt-lai Lạt-ma tại "Dinh thự trong 


70 


BOOK TITLE 


Vườn Hòa bình tối thượng" - Shiwarsel 
Phodrang, tại Ladakh trên miền bắc Ấn. Trong 
suốt buôi họp, Ngài luôn nhìn thăng vào tôi thật 
chăm chú, dường như để truyền sang cho tôi 
một nghị lực thật kỳ lạ, [phải chăng đây là] sức 
mạnh của cuộc Cách mạng từ bị đang khơi động 
từ nội tâm của Ngài. 

Đức Đạt-lai Lạtma đã tự mình làm 
cuộc Cách mạng từ bị bên trong chính mình và 
dường như Ngài đã phó thác cho tôi bức thông 
điệp đó. Để chuẩn bị trước cho cuộc phỏng 
vấn này, tôi đã soạn sẵn một số tư liệu liên quan 
đến việc luyện tập tâm thức mà tiếng Tây 
Tạng gọi là /2jong, gôm các phương pháp luyện 
tập nhằm biến cải tuần tự tri thức không để cho 
sự vận hành của nó tập trung vào chính nó 
mà trở thànhvị thamột cáchtự nhiên. Thế 
nhưng Đức Đạt-lai Lạtma cũng đã dứt 
khoát rằng đối với những thế hệ lớn lên trong 
thế kỷ XXI này, việc luyện tập lòng từ bi phải 
được thiết lập căn cứ vào các khám phá của các 
ngành thần kinh học, sau khi đã được kiểm 
chứng dựa vào các kinh nghiệm cụ thêvà hợp 
lý. Lý do trước nhất là vì khoa học mang tính 
cách toàn cầu, trong khitôn giáo thì lại có 
khuynh hướng chia rẽ @uốf lịch sử nhân 
loại, tôn giáo - ít nhấtlà dưới các hình 
thức lệch lạc của nó - là một thảm họa đau 
thương và dai dẳng nhất, và đức tin là một hình 
thức đã tước đoạt sựtự do và đầy đọacon 
người khủng khiếp nhất. Tự tước đoạt sự tự 


7l 


AUTHOR NAME 


do suy nghĩ của mình là một điều đáng tiếc, 
biến mình thành một kẻ ngoan ngoãn là một 
điều đáng buổn).Lý dothử hai là vì tuổi 
trẻngày nay luôntôn trọngtinh thần khoa 
học. Lý do thứ ba là vì tuổi trẻ ngày nay cần 
phải hiểu biết sự vận hành của tâm thức và nắm 
vững các phương pháp của các ngành khoa 
họcthằn kinh, hầu khai mởtrí thông 
minh giúp biến cải tâm thức mình. 

Thiết nghĩngànhtâm lý học Phật 
giáo với hơn 2 500 nămkinh nghiệm về 
phép nội quán đối với Ngài cũng đã thừa đủ, thế 
nhưng Ngài chỉ xem một nửa con người của 
mình là nhà sư, một nửa còn lại là khoa học 
gia. Trong suốt 30 năm sau này Ngài luôn tìm 
cách chứng minh cho thấy sự kết hợp giữa các 
ngành khoa học thần kinh và khoa học Phật 
giáo về tâm thức có thể mang lại nhiều đổi mới 
trong các lãnh kiến thức về tâm thần, y khoa 
và giáo dục, bằng cách nghiên cứu phép thiền 
định trong các phòng thí nghiệm, các bệnh viện 
và trường học. Do đó mỗi khi nói chuyện 
với tuôi trẻ của thiên niên kỷ này thì Ngài cũng 
tự đặt mình vào vị trí của họ. Điều đó cũng có 
nghĩa là phải làm thế nào để hướng dẫn họ một 
cách hữu hiệu trước sự khẩn cấp trong thời 
đại này của họ? Đấy là cách phải vượt lên 
trên tôn giáo, tức là phải đưa ra một phương 
pháp luyện tập về lòng từ bi dựa vào lý trí con 
người và sự hợp lý trong cuộc sông, không nhất 
thiết là phải dựa vào một hệ thống tín ngưỡng, 


72 


BOOK TITLE 


dù làtín ngưỡng nào cũng vậy. Tôi đã lắng 
nghe Ngài và hoàn toàn ý thực được sự nhân 
mạnh ấy, tức là không nên câu nệvẻ sự chuyên 
hướng mới mẻ đó, và cũng đã từ lâu sau khi 
Ngài và tôi cùng xuất bản một quyền sách đầu 
tiên năm 2009, mang tựa "Hồi ký về cuộc 
sống tâm linh của tôi"(Mon autobiographie 
spirituele, nhà xuất bản Prese de la 
Renaissance, 2009 - ghi chú trong sách) tôi 
luôn cân thận bước theo con đườngấy (ức là 
sự kết hợp giữa Phật giáo và khoa học - ghỉ chú 
của_ người chuyển ngữ). Suốt trong các tuần 
lễ sau đó tôi đã cân nhắc tất cả những điều cần 
phải làm, thế rồi tôi cứ trăn trở mãi những øì hệ 
trọngtrong cuộcđàm thoạivới Ngài để 
hòa nhập chúng vào nội tâm mình và đã đưa 
đến quyền sách nảy. 


Hiện-hữu cũng có nghĩa là cùng-hiện-hữu- 
với-nhau 


Sở dĩ tiếng gọi của cuộc Cách mạng từ 
bi vang lên thật mạnh trong tôi là vì những niềm 
trăn trở của tôi đã được khơi động thêm bởi các 
cuộc đảm thoại trước đây với các luật sư và luật 
gia bên lềhội nghị COP2I (Conférence de 
Paris 2015/Hội nghị quốc tế v môi trường năm 
2015), và trong hội nghinày thay mặt Đức Đạt- 
lai Lạt-ma tôi đã đọc lên thông điệp của Ngài về 


73 


AUTHOR NAME 


môi sinh (Colloque infernaHional Guerre-Paix- 
Climat-Soluion COP21I, Dec, 2015/Hội thảo 
quốc tế vê Chiến tranh - Hòa Bình - Khi Hậu - 
Giải Pháp, COP2I, tháng 12, 2015 - ghỉ chú 
trong sách). Sựhợp tác trên đây giữa chúng 
tôi (các luật gia) được hình thành sau một loạt 
các cuộc thảo luận vẻ chủ đề Pháp lý và Lương 
tâm (nhóm hành động này đã được Luật 
sư đoàn Paris chính thức thừa nhận, 
wwwW.droitetconscience.org - ghỉ chủ trong 
sách) đưa đến một sự dân thân tập thể 
nhằm nâng cao quyền hạncũng như bốn 
phận cá nhân và phục hồi lương tri con ngưởi. 
Sự đồng tình trên đây, trong giai đoạn vô 
cùng cấp bách hiện nay của môi trường, đã nói 
lên sự nối kết giữa chúng tôi (ức là nhóm luật 
gia trên đáy và bà Sofa Stril-Rever) với hệ 
thống môi sinh của Địa cầu, và từ đó đã đưa đến 
sự hình thành của khái niệm về sự ý thức trách 
nhiệmtoàn cầu. 

Vào cuối ngày hôm đó tại Ladahk (rên 
miên bắc Ấn), sau khi hội kiến với Đức Đạt-lai 
Lạt-ma, và trong lúc đang bước với đôi chân đất 
trong lòng sông Indus đây sỏi cát, tôi chợt cảm 
thấy trách nhiệmđó một cách thật mãnh 
liệt. Trước mặt tôi nơi chân trời là rặng Hy Mã 
Lạp Sơn. Những ngọn núi tuyết cứng rắn, sừng 
sững phơi bảy những cạnh sườn nứt nẻ vì cuồng 
phong, những đỉnh cao như cố tìnhcắt đứt 
cả vòm trời. Thế nhưng quang cảnh đất đá đó đã 
bị mờ đi khi va chạm với những ngọn sóng của 


74 


BOOK TITLE 


một sức sống đang sôi sục dâng lên trong 
tôi (mô tả thật tài tình quyết tâm của một con 
người trước sựích kỷ và thiển cận của xã 
hội, sừng sững như rặng Hỳ Mã Lạp Sơn trước 
mặt, và sự quyết tâm dâng lên như những ngọn 
sóng trong lòng). 

Tôi chợt trở thành dòng nước chảy siết 
của "con sông Sư tử" đên gọi bằng tiếng Tây 
Tạng của con sông Indus - ghỉ chú trong 
sách) sinh ra từ chiếc tử cung băng hà dưới 
chân ngọn núi thiêng Kailacsh, đó đây rải rác 
đền miếu do những người hành hương thành 
tín cúng dường. 

Tôi thoáng trở thành dòng chảy của cả 
một khối chất lỏng cuồn cuộn từ năm mươi 
triệu năm, xuyên qua những hẻm vực sâu thắm, 
đồ xuống từ Xứ Tuyết (Tây Tạng) tràn qua hơn 
ba ngàn cây số xuyên ngang các vùng Ladahk, 
Baltistan, chảy dọc theo rặng Korokurum và 
Hindou Kouch trước khi đỗ xuống phương nam 
để tưới mát những cánh đồng của vùng Punjab 
và Sindh, và ôm choàng lẫy biển cả bằng bảy 
nhánh sông tỏa ra từ một vùng đồng bằng rộng 
lớn. 

Tôi trở thành tiếng động của dòng nước 
vỗ khe khẽ vào mắt cá chân tôi. Những tiếng vỗ 
nhẹ đau thương đó của Nóc nhà thế giới đâm 
thắng vào tôi khiến cho tôi đau nhói. Nơi đó 
đã trở thành một nhà tù không nóc với những 
đứa trẻ thơ, thanh niên vàthiễu nữ, có 
những phụ nữ và cả đàn ông ở mọi lứa tuổi. Họ 


75 


AUTHOR NAME 


là những người tu hành và cả thế tục mà một số 
đãty thiêuđếchống lạichế độ độc 
tài của Trung quốc - hơn một trăm năm mươi 
ngọn đước người bùng cháy giữa sự vô tình của 
các quốc giatrên thế giới. 

Tôi cũng đã trở thành tiếng gào thật 
mạnh chuyên tải những câu hát từ bi không đè 
nén được của dòng sông, kêu gọi nhân loại hãy 
tìm về cội nguồnthương yêu và trong 
sáng của lòng từ tâm nguyên thủy của mình. 

Trước quang cảnh đó của rặng Hy Mã 
Lạp Sơn, tôi chợt cảm nhận được là sự hiện-hữu 
(existence) cũng có nghĩa là đồng-hiện-hữu 
(coexistence). Trước đó vài tháng, vào ngày 2l 
tháng 3, 2017, Tiểu bang Uttarakhand (mội tiểu 
bang trên miễn bắc Ấn - ghỉ chú trong 
sách) chính thức thừa nhận con sông Hằng và 
phụ lưu Yamuna của nó cùng tất cả các dòng 
nước khác chảy ngang lãnh thô của mình đều là 
các biểu tượng của sự sống. Tòa án tối 
cao quyết định ban cho các dòng nước ấy - dù là 
sông ngòi, rạch nước, mạch suôi hay thác cao - 
quy chế và quyên hạn của con người, bởi vì tất 
cả đều là anh chị em với chúng ta trong cùng 
một hệ thống môi sinh của Địa cầu. Hơn nữa 
các quan tòa người Ấn còn giao việc bảo 
vệchúng trong tay "những người thân 
thuộc mang gương mặt con người” của chúng, 
và phải có bồn phận chăm lo sức khỏe và mang 
lại sự an vui cho chúng (øêu lên trong quyển 
Homo  Natura/Bản  chấtcon người, tác 


76 


BOOK TITLE 


giả Valrie Cabanes, nhà xuất bản Bucher- 
Chastel, 2017 - ghỉ chú trong sách). 

Tôi cảm thấy lòng se thắt về tình huynh 
đệ thầm kín đó của dòng sông Indus, và cảng 
thấy quặn đau khi hiểu răng nó đang phải đương 
đầu với những mối hiểm nguy trầm trọng. Nó 
đang biến thànhmột đường cống lộ thiên không 
lồ đào thải các thứ ô nhiễm kỹ nghệ và rác rưởi 
của dân chúng sinhsống trong các vùng đô 
thịhai bên bờ. Các đập nước đã làm vỡ 
tan sự liên tục của hệ thống môi sinh, khiến sinh 
vật sống trong nước tản lụi dân. Ngày nay chỉ 
còn khoảng một ngàn con cá heo sông sóttrong 
dòng sông này. Vùng đồng bằng nơi cửa sông 
tan hoang vì nạn phá rừng, mực nước biển dâng 
cao vì nhiệt độ gia tăng. Đất trồng trọt và các 
vùng kinh rạch bị ngập nước khiến hơn một 
triệu dân cư phải di tản. Dọc theo dòng sông 
một sự tương phản hiện ra thật rõ rệt: một bên 
là sức sống nuôi dưỡngcủa thiên nhiên, một bên 
là sự cướp phá củacon người, là những 
kẻphạn tộitn sát vàphá hoại môi 
sinh (ecocide/tàn sát môi sinh, tội phạm này 
được giải thích trên trang mạng 
www.endecocide.org - ghỉ chủ trong sách). 

Quả là một điều đáng tiếc, trên chuyến 
bay từ Ladahktrở về Pháp, tôi đọc thấy 
câu tuyên bố của bà Uma Bharti bộ trưởng 
của Ân Độ về Nước và sự Trẻ trung hóa sông 
Hằng như sau: "Tôi thành thựctin rằng vấn 
đểnước luôn luôn phải được giải 


T7 


AUTHOR NAME 


quyết bằng tình thương yêu, không được phép 
hung hãn. Chúng tôi đã cùng hợp tác với các 
nước Nepal và Bangladesh, và cũng trong tinh 
thần đó chúng tôimong sẽ được hợp tác với các 
nước láng giềng khác của chúng tôi" đích dẫn 
trong tập san Shubh Yatra của hãng Hàng 
không Air India, số tháng bảy, 2017, tr. 63 - ghỉ 
chú trong sách). Những lời tuyên bố [vô trách 
nhiệm] trên đây cho thấy sự khẩn thiết của một 
cuộc cách mạng toàn diện về quyền 
hạncủa thiên nhiên, mà những người tích 
cực trong giới luậtpháp phải đứng ra đảm 
trách (xem tác phẩmcủa bà Valérie Cabanes: 
Un nouveau droit pour la Terre/Một quyên 
hạn mới cho Địa cầu, nhà xuất bản Le Seuil, 
2015 - ghỉ chú trong sách). Chính phủ của 
nhiều nước đã bước theo con đường nảy. Chính 
vìlý dođó mà tống thống Pháp (Emmanuel 
Macron) trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc 
ngày 19 tháng 9 vừa qua đã đề nghị soạn thảo 
một Hiệp ước toàn cầu vì môi trường (Hiệp rớc 
toàn cầu về môi trường này được soạn thảo bởi 
một trăm chuyên gia quốc tỄ về môi trường, 
dưới sự điều động của luật sự Yann Agulla, cựu 
thẩm phản, thành viên của Hội đồng Quốc gia, 
chủ tịch Ủy ban Môi trường của Hiệp hội các 
luật gia, và cũng là Tổng thư ký của nhóm 
chuyên gia soạn thảo Hiệp ưóc trên đây, 
wWwW.pacfenvironmentorge - ghỉ chú trong 
sách) đánh dẫu một bước tiến mới cho Hiệp ước 
Par1s. 


78 


BOOK TITLE 


Quả là một sự tiên đoán trước, cách nay 
khoảng bốn mươi năm Claude Lévis- 
Strauss (7906-2000, nhà nhân chúng học và 
dân tộc học rấtnổi tiếng- ghỉ chủ của 
người chuyển ngữ) cho biết cần phải giới hạn ở 
một mức độ nào đó về nhân quyên, khi mà việc 
thực thi quyền hạn đó cho thấy có thể đưa đến 
sự tận diệt của các loàiđộng vật và thực 
vật (heo một bài viết của ông trên bảo Le 
Monde ngày 2l tháng giêng, 1979 - ghỉ chú 
trong sách). Một hợp đồng xã hội mới thật cần 
thiết trong việc tu sửa lại cơ cấu luật pháp ngày 
nay chỉ nhằm vào hiện tại (rong nguyên bản là 
chữ presentism, là một học thuyết chủ trương 
chỉ chú trọng đến hiện tại, bởi vì quá khứ không 
còn nữa và tương lai thì chưa đến - ghi chú của 
người chuyển ngữ) và con người (rong nguyên 
bản là chữ aníhropocenrism/chỉ cẩn biết 
đếncon người hầu chuẩn bị trước để đối 
phó với một sự xáo trộn toàn cầu có thể sẽ xảy 
ra từ đây đến năm 2050, khiến một trong số bảy 
người trên hành tình này phải tìm nơi lánh 
nạnvì thảm họa môi trường &em quyển: 
"Charte des déplacéš environnementaux/Hiển 
chương của những người di tản vì môi trường” 
của luật sư YVon Martinet, 
wWww.đdroifCOnSClenc€.0rg, và quyền 
“Déclaralion universelle des droils de 
Ihumanié/Tuyên ngôn toàn cấu vê quyển 
hạn của nhân loại” của nữ luật sự Corinne 
Lepage, www. droithumanmite.ƒfr - ghỉ chủ trong 


79 


AUTHOR NAME 


sách. Bà Corinne Lepage là cựu bộ trường môi 
trường của Pháp, luật gia và giáo sư 
Viện nghiên cứu chính trị Paris và nhiễu đại 
học khác, bà là một người tranh đấu rất tích 
cực vì môi trường - ghỉ chú thêm của 
người chuyển ngữ). 


Rạng đông của một cuộc nỗi dậy 
vì lòng từ bi đang ló dạng 


Nữ luật sư Patricia SavIn (Chủ tịch hiệp 
hội Orée, trách nhiệm về Ủy ban Phát triển dài 
hạn trong luật sự đoàn Paris và Hội nghị Môi 
trường và Lương tri- ghỉ chủ trong 
sách) từng tuyên bố như sau: "Chúng ta đều biết 
là có nhiuvấn đềvề môi sinh thế 
nhưng chúng ta có thực sự "ý thức" được các 
chuyện ấy hay không?". Sự "ý thức" đó nói 
lên toàn bộ ý nghĩa của cuộc Cách mạng từ bi. 
Chăng qua là vì sự thay đổi trên mặt luật 
pháp phải cần đến một sự thay đổi khác nữa bên 
trong nội tâm mình, có như thế mới mong biến 
cải được cấu trúc của lương tri, hầu giúp mình 
biết đặt lòng vị tha vào vị trí trung tâmcủa cuộc 
sông (uật pháp sẽ không hữu hiệu gì cả nếu 
mình không biết tự biển cải chính mình, luật 
phápthì rất nhiễu thế nhưng vì ch ký, tham 
lam và thiển cận mà con người luôn từn 
cách qua mặt hay trảnh né luật pháp. Do đó 


80 


BOOK TITLE 


một sự tự nguyện thật cần thiết). Các công 
trìnhcải tổ đang được hoạch định dù thích 
đáng đến đâu cũng không thể nào gọi là đủ 
được. Thật hết sức khẩn cấp là phải loại bỏ mô 
hình xã hội căn cứ trên các tiêu chuẩn hiệu 
năng, sự cạnh tranh và ganh đua, để thay vào đó 
băng một mô hình xã hội biết nêu cao sự chia sẻ 
và tương trợ. Cách mạng chính là ở chỗ đó. 
Ngày nay cuộc Cách mạng đó của lòng từ bị 
đang diễn tiến tốt đẹp, dưới nhiều tên gọi khác 
nhau, truyền đạt bởi nhiều phát ngôn viên khác 
nhau. 

Với Mattheu Ricard (một nhà sư nổi 
tiếng người Pháp rất tích cực) thì cuộc cách 
mạng đó mang tên là cuộc Cách Mạng VỊ Tha. 
Trong quyển sách Biện mỉnh cho lòng vị 
tha (Plaidoyer pour laliruisme)với hơn một 
ngàndẫn chứngkhoa học, ông đã chứng 
minh cho thấy lòng từ bi có thể biến cải được 
cấu trúc, hóa chất và sự vận hành của não 
bộ (mang web www.droitefconsclence.org, 3l 
tháng ð, 2017, - ghỉ chủ trong sách). Người 
được mệnh danh là hạnh phúc nhất thế giới 
ây (nhà sư Matthieu Ricard được các khoa học 
gia, bác sĩ thần kinh học, tâm thân học sử 
dụng các máy móc y khoa hiện đại nhất để theo 
dõi sự vận hành của não bộ ông trong khi ông 
hành thiên, và tất cả đều công nhận ông là 
người "hạnh phúc"nhất thế giới) đã cụ thê 
hóa cuộc cách mạngấy qua các chương 
trìnhnhân đạo do ông tố chức tại Á 


81 


AUTHOR NAME 


Châu (Plaidoyer pour laltruisme/Biện mình 
cholòng vị tha NIL, 2013; Ccrveau ceíf 
méditaHion/Não bộ và thiển định, 4llary, 2017 - 
ghỉ chú trong sách) và sự dẫn thân của ông 
trong việc bảo vệ quyền sống của thú 
vật (Plaidoyer pour les qanimaux/Bênh vực 
cho thủ vật, Pocket, 2015 - ghỉ chú trong sách). 

Cuộc Cách mạngtừ bị được triết 
giaAbdennour Bidar(đác giảcủa quyển 
“Pladoyer pour la ƒraternité/Biện mình cho tình 
huynh đệ”, Albin Michel, 2015; và quyền "LeS 
Tisserands, Les liens qui Libèrent/Những người 
thợ dệt, Các mối dây trói buộc đưa đến sự Giải 
thoát”, 2016; và quyền "Quelles  valeurs 
partager ef transmettre qujourd hui?/Những giả 
trị nào để chia sẻ và quảng bá ngày nay?", 
Albin Michel 2016. Ông cũng là người khởi 
xướng phong trào Huynh đệrộng lớn, 
www.ffaternite-généralorg - ghỉ chú trong 
sách) gọi là cuộc Cách mạng của tình huynh 
đệ, dựa vào một khẩu hiệu mà ông thường nêu 
cao là "hãy cùng nhau hản gắn lại cơ cấu rách 
nát của thế giới". Sau khi nhận thấy sự khủng 
hoảng của mối dây tương kết, mẹ đẻ sinh ra tất 
cả các thứ khủng hoảng khác trong một thế giới 
đang bịxâu xévàrạn nứtnày, ông chủ 
trương hàn gắn lại ba mối dây tương kết chủ 
yếu nhất dưỡng nuôi con người, đó là các mối 
dây nối mình với kẻ khác và cả thiên nhiên, đây 
là cách giúp mình giải tỏa sức sống, niềm hân 
hoan và tình thương yêu bên trong chính mình. 


82 


BOOK TITLE 


Ông cũng đã đề nghị nên "biến tình huynh 
đệthành mộtdự ánchính trị" (cuộc đàm 
thoạivới Xavier Thomann trên tạp chí 
1élérama, 3l. 10.2016 - ghi chú trong sách). 

Cuộc Cách mạng từ bị đó còn được một 
nữ khoa học gia người Ấn về Vật lý học là 
Vandana Shiva (sinh năm 1952, là một khoa 
học gia nhưng cũng là triết gia, văn sĩ, rất tích 
cực vì môi sinh và nữ quyển, từng đoạt giải 
Kigtht Livehood A4ward năm 1993, giải thường 
này được xem ngang hàng với giải Nobel) gọi là 
Nền Dân chủ của Địa câu. Bà đứng lên đòi hỏi 
năm quyền hạntối thượng và căn bản nhất 
của con người: hạt giống, nước, thực phẩm, đất 
đai và rừng rậm, đó là các điều kiện tối cần 
thiết hầu giúp nhân loại kiến tạo một nền dân 
chủ đích thật và sâu rộng qua sự tương kết 
giữa toàn thê chúng sinh. 

Cuộc Cách mạng từ bi cũng còn được 
gọi là sự kết hợp của "Một triệu cuộc cách 
mạng thằm lặng", thổi lên một luồng gió hy 
vọng qua sự tham gia của các tầng lớp dân sự 
trong xã hội, nhất là tuổi trẻ trên toàn thế giới, 
nhằmkin tạomộtxã hội tôn trọng môi 
sinh, tích cực và đoàn kết hơn. 

Rạng đông của sự bùng dậy đó 
của lòng từ bi đã bắt đầu ló dạng. Đây không 
phải là một giấc mơ. Thế giới từ bi là có thật, và 
nó ngự trị từ bên trong giấc mơ ấy (mượn cách 
viết của thỉ hào Paul Eluard trong câu: "n 
autre monde existe. ll est dans celui-ci/Một thế 


83 


AUTHOR NAME 


giới khác là có thật. Nó nằm bên trong thế 
giới này” - ghỉ chủ trong sách). 

Khi tiếp xúc với Đức Đạt-lai Lạt-ma vào 
tháng bảy năm 2017 tại Ladakh, tôi có hứa với 
Ngài là sẽ cố găng với tất cả sức lực và khả 
năng của mình để làm sao cho những lời kêu 
gọi này của Ngài được mọi người nghe thấy. 
Tôi vẫn còn nhớ sựhãnh diệncủa bốn 
YouTubeurs mà tôi đã đã đưa họ đến gặp Đức 
Đạt-Lai Lạt-ma ba tháng trước đó. Bốn người 
bạn trẻ ẫy tên là Adèle Castillon, Seb la Frie, 
Valentin Reverdi và Sofyan Boudounl (hướng 
dân bởi nữ ký giả và nhà thiết kế các chương 
trình văn nghệ Anals Deban. Video ”“Séjour en 
Inde de Seb la Frite "Những ngày viếng thăm 
nước Án của Seb La trừe, 
hffps//www.youtube.com/watch?v=wmnT0h3e6A 
m0 - ghỉ chú trong sách. Đây là một đoạn phim 
vidéo cho thấy cảnh đông đúc và ô nhiễm ở Ấn 
Đó, cảnh những người Táy Tạng tị nạn và Đức 
Đạtlai Lại-ma tiếp những người trẻ trong 
nhóm YouTubeurs. Trong phim có cả sự xuất 
hiện của bà Soflla Stril-Rever - ghỉ chủ của 
người chuyển ngữ).Những người trẻ đó 
đã khám phá ra một vũ trụ khác, xa lạ, thật là xa 
lạ, khác hắn với vũ trụ sôi sục của họ. Nơi 
đó thời gian không có cùng một ý nghĩa. Quyền 
sách này là phần đóng góp của tôi vào thế 
giới đang được hình thành của họ. 


84 


—_ TUYẾN NGÔN _ 
VỀ TRÁCH NHIỆM TOÀN CÂU 
của 
Đức ĐẠT-LAI LẠT-MA 


Các đoạn trích 


Theo yêu cầu của Đức Đạt-lai Lạt-ma 
vàdựa vàotinh thằngiáo huấncủa Ngài, 
Bản tuyên ngôn này đã được bà Sofla Stril- 
Rever soạn thảo, sau đó đã được Ngài 
Samdhong Rinpoché, Giáo sư Robert Thurman 
của đại học Columbia tại Nữu Ước và Giáo sư 
Eric Itzkin, giám đốc tổ chức "Immovable 
Heritage"/"Thừa kế muôn thuở" đặt trụ sở tại 
Johannesburg xem lại và sửa chữa thêm, vả sau 


85 


AUTHOR NAME 


hết Đức Đạt-lai Lạt-ma cũng đã sửa chữa lần 
chót tại đại học Oxford ngày I5 tháng 9, 2015. 
Dưới đây chỉ là vài đoạn trích ra từ Bản Tuyên 
ngôn trên đây, độc giả có thể xem toàn bộ bản 
gốc tiếng Pháp trong quyền Nouvelle 
Réali¿Hiện thục mới, nhà xuất bản Les 
Arènes, 2016. Một bản Việt dịch đầy đủ cũng 
đã được đưa lên trang mạng Thư Viện Hoa Sen: 


https://thuvienhoasen.org/a26087/tuyen-ngon- 
cua-duc-dat-lai-lat-ma-ve-trach-nhiem-toan-cau 


https://thuvienhoasen.org/a26 I33/tuyen-ngon- 
cua-duc-dat-lai-lat-ma-ve-trach-nhiem-foan- 
cau-2- 








Làm Cách mạng từ bi cần phải hội đủ 
"Ba sự ý thức" và "Mười một sự dẫn thân vì sự 
sông", nêu lên trong Bản Tuyên Ngôn về Trách 
nhiệm toàn cầu. 


S6 


BOOK TITLE 


Ý thức thứ nhất 


AN BÌNH TRONG NỘI TÂM 
VÀ CHIA SẺ MỘT HIỆN THỰC CHUNG 
Ấ 
TRONG SỰ SÔNG 


Sinh ra trên Địa cẩu này, tôi là đứa con 

của sự sống giữa lòng vũ trụ. 
(chữ "1lôi” ở đáy và trong toàn bản tuyên 
ngôn không chỉ có nghĩa là Đức Đạt-lai Lạt-ma 
mà là môi người ÿ Oh chúng ta. Trong bản gốc 
tiếng Pháp chữ “tôi” được chỉ định thật rõ rệt là 
ở cả hai thể giống đực và cái. Bản tuyên 
ngôn này cũng là những lời ước nguyện của 
môi người trong chúng ta - ghỉ chú của người 
dịch). 

Trong số vốn liếng di truyền của tôi có 
cả thông điệp của vũ trụ này. Tôi được kết nổi 
với tất cả chúng sinh khác và cùng chia sẻ 
một hiện thực chung của sự sống. 

Tôi ý thức được rằng sự an vui của tất 
cả chúng sinh ty thuộc vào sự quân bình của 
các hệ thôngmôi sinh, các hệ thông này lại tùy 
thuộc vào sự an bình bên trong con tìm của con 
người và tỉnh thân tôn trọng công lý của các xã 
hội con người, trong các xã hội đó không một 


87 


AUTHOR NAME 


aibị gạtra bên lê, bị thương tổn vì đói 
khổ, nghèo nản, xác xơ. Với một tâm thức bình 
lặng, không thiên vị, không bảm víu, không hận 
thù, tôi xin góp sức duy trì và tải lập sự hài hòa 
cho sự sống. 

Sống với sự an bình và một nội tâm khỏe 
mạnh, từng hành động của tôi đều nhằm mang 
lại sự tốt lành cho tất cả chúng sinh, dù là con 
người hay không phải là con người, và cũng là 
cả một sự cô vũ kêu gọi mọi người hãy sống 
trong niềm hân hoan của tình thương yêu toàn 
cầu, tương tự như ImỘI sự sống bên trong sự 
sống. 


33k 


Ý thức thứ hai 


NHÂN TÍNH TRONG NỘI 
TÂM CỦA CHÚNG TA 


Sinh ra trên Địa cẩu này, tôi là đứa con 
của sự sống, giữa lòng nhân loại và cũng là gia 
đình của tôi. 

Duy nhất chỉ có lòng vị tha mới giúp 
tôi ý thức được trách nhiệm toàn cẩu của tôi và 


88 


BOOK TITLE 


thúc dục tôi hành động vì lợi ích của tất 
cả chúng sinh. 

Sự an bình trong nội tâm, tình thương yêu 
và lòng từ bị không những nêu lên một lý 
tưởng cao đẹp, mà còn là một giải pháp thực 
tế trong bồi cảnh của một hiện thực mới, 
nhằm bảo vệ quyên lợi chung chống lại sự mất 
gốc củaxã hộivà sự băng hoại của tỉnh 
thần tương trợ. 

Trước sự khẩn thiết tạo ra một sự hợp 
tác chung tôi hiểu răng căn bản vững 
chắc nhất có thể mang lại sự phát triển lâu bên 
cho_ toàn thế giới phải được dựa vào sự tu 
tập của cá nhân tôi, và cũng là để chia sẻ với 
tất cả mọi người, nhằm mang lại sự an bình nội 
tâm, tình thương yêu và lòng tử bi. 

Đấy là cách làm trồi dậy trong tôi niềm hy 
vọng và lòng tin vào cộng đông xã hội trước số 
phận chung của nhán loại. 


Ý thức thứ ba 


SATYAGRAHA, HAY SỨC 
MẠNH CỬA SỰ THẬT 


89 


AUTHOR NAME 


Sinh ra trên Địa Cẩu này, tôi là đứa con 
của sự sống, trong lòng sự an bình rộng lớn 
của thiên nhiên. 

Vào thời đại Internet và toàn cầu hóa nây, 
môi khi cảm thấy bị lèo lái hay bị công cụ hóa 
bởi nênvăn hóa kinhtế-kỹ-thuật thì tôi ý 
thức được răng tôi phải biến mình trở 
thành hiện thâncủa sự sáng suốtÊ_ một 
thứ trách nhiệm toàn cẩu xây dựng trên sức 
mạnh của sự thật và tình thương yêu, mà 
Mahatna Gandhi gọi là satyagraha. 

Satyagraha thường được dịch là “sức 
mạnh của sự thật” hay "sức mạnh tâm linh”, 
chính là vũ khí mà tôi mang ra sử dụng trong 
cuộc chiến phi-bạo-lực chống lại mọi sự bất 
công. Bởi vì một khi sự thátbùng lên xuyên 
quacon ngườilôi thì lôi cũng sẽ trở 
thành một con người võ địch. 

Sống với satyagraha trong từng ngày, dù 
chỉ là một trong số những người khác nhưng 
cũng cùng chung với họ, tôi sẽ trở thành một 
người kiến tạo hòa bình, công lý và sự thật. Là 
công dân của thể giới, tôi xin sẵn sàng chấp 
nhận những ràng buộc mới của một công dán 
trước trách nhiệm toàn cầu. 

Không ép buộc cũng không lên dn một ai 
và trong tỉnh thân kinh trọng sự đa dạng, tôi xin 
làm gương nhắc nhớ kẻ khác về quyết tâm nhận 
lãnh trách nhiệm toàn câu của mình. Đấy chính 
là cách giúp cho các thế hệ mai sau có thể 
trông thấy được vào một ngày nào đó những 


90 


BOOK TITLE 


điều mà tôi hằng ưỚC IƠ SẼ Xảy đến với thế 
giới này, dù răng ngày ấy có thể là tôi sẽ không 
còn đó để mà trông thấy. 

Trong giới hạn của khả năng tôi, với tỉnh 
thân hòa bình và tình thương yêu, tôi xin hết 
lòng kiên trìkiễn tạo một hiện thực mới cho Địa 
cầu trong tình huynh đệ. 


9] 


MƯỜI MỘT SỰ DẪN THÂN 
` Ấ 
VÌ SỰ SỐNG 


Với quyết tâm sống trọn vẹn với ba ÿ 
thức về trách nhiệm toàn cẩu, tôi xin mang tất 
cả bay thức này ghép vào nguyên tắc đạo 
đực chung, hẳu tạo ra một sự mạch lạc hướng 
dân tất cả mọi tr duy, ngôn từ và hành động 
của tôi. Tuy rằng nguyên tắc đạo đứcmà tôi đã 
chọn cho mình không hẳn là một giải pháp trực 
tiếp có thêgiải quyết được hết các khó 
khăn mênh mông trong thế giới này, thể nhưng 
nó cũng biểu trưng cho một sự tích cực nảo 
đó, dựa trên sức mạnh của các quan điểm mà 
nhiễu người chấp nhận, và một lòng quyết 
tâm hành động trong tỉnh thân hợp tác giữa 
những ai cùng dấn thân vì nhân loại. 


92 


BOOK TITLE 


Tôi hiểu rõ tính cách chánh đáng và cần 
thiết của các quyên hạn của con người và của 
cả các chúng sinh khác không phải là con 
người, kế cả môi trưởng. sống, do Liên 
Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế nêu lên. Thể 
nhưng các quyên hạn đó, nếu khôngđược khơi 
động bởi các giá trị của lòng nhân ái trong mỗi 
người chúng ta, thì sẽ không thể nào tự chúng 
có thê kiến tạo được hòa bình và mang lại 
sự hòa giải trên thế giới. Chính vì lý do đó mà 
Bản Tuyên Ngôn về Trách Nhiệm Toàn Cầu này 
sẽ thiết đặt nên tảng cho một sự nhất trí, căn cứ 
trên “Ba ý thức", mà lãnh vực n động là 
"Mười một sự dẫn thân vì sự sống”. 

Hành động dẫn thân vì sự sống biểu trưng 
cho một chủ đích mang nhiễu ý nghĩa, mà tôi tự 
nguyện chọn cho mình một cách hoàn toàn ý 
thức, bởi vì hành động đó phản đnhmỘI sự 
thật trong tôi, qua một sự hiểu biết đúng đắn về 
một hiện thực tương liên nói lên một sự ràng 
buộc giữa tất cả mọi người 


I- Dân thân thứ nhát uì sự sống 
SỰ AN BÌNH CỬA NỘI TÂM 


lôi nguyện sẽtrở thành chính sự an 
bình mà tôi hằng ước vọng mang lại cho thể 
giới này. 


93 


AUTHOR NAME 


Hòa bình không phát sinh từ một phản 
quyết nào cả, cũng không phải là một sự cưỡng 
bức bằng các áp lực bên ngoài. Hòa bình hiện 
ra từ cội nguồn là lòng nhân ái trong tôi. Là 
quả ngọt của lòng từ bị, chín muối bên trong 
trái tìm tôi. Tôi nguyện nuôi nắng hòa bình lớn 
lên trong tôi và làm cho nó tỏa ngời. Tôi ý 
thức được răng khi từng bước chân của tôi 
hướng vê hòa bình thì nhân loại cũng sẽ cùng 
tiễn lên với tôi trên con đường đó. 


2- Dẫn thân thứ hai uì sự sông 
AHIMSA, TINH THÂN PHI-BẠO-LỰC 


Trong số các hình thức hiển dâng, thì sự 
hiến dâng mạng sống của mình cho từng chúng 
sinh, là sự hiến dâng cao quỷ nhất. 

Tôi nguyện trongtinh thân ahimsa, sẽ 
luôn kính trọng và bảo vệ sự đa dạng của tất cả 
mọi hình thức của sự sống, để tất cả đều tìm 
thấy một nơi an trú trên Địa Cầu này. Tôi buộc 
chặt cuộc sống của tôi không tách rời một 
bước, với lý tưởng phi-bạo-lực, và đó cũng 
chính là ước mơ sâu xa nhất hình thành từ lòng 
nhân ái trong tôi. 


94 


BOOK TITLE 


3- Dân thân thứ ba uì sự sống ` 
ĐẠO ĐỨC CHÔNG LẠI CHỦ THUYÊT PHÂN 
BIỆT CHỦNG LOẠI 


Ý thức được bản chấtyếu đuối và dễ bị 
thương tổn, mang tính cách tự tại trong 
mọi hình thức sinh tôn, và đồng thời hiểu được 
rằng việctôn trọng các quyền hạn của con 
người không phải là một lý do để vi phạm quyên 
sống của các chủng loại khác, tôi nguyện tôn 
trọnglý tưởng đạo đức chống — lại chủ 
thuyết phân biệt chủng loại (1), và bảo vệ tất cả 
mọi hình thức của sự sống, kế cả các sự 
sống mong manh nhất. Các sự sống ấy và chính 
tôi, tất cả đêu lệ thuộc vào nhau. 

Đạo đức đó cho thấy việc chăn nuôi kỹ 
nghệ và mỗ giết súc vật là cả một sự tàn ác, 
không tôn trọng nguyên tắc bất di dịch của 
một cộng đông bất khả phân cùng chia sẻ một 
sự sống chung. 


4- Dắn thân thứ tư uì sự sống 

^ + ` 
NHÂN PHẨM CON NGƯỜI 

Tôi nguyện tôn trọng và bảo vệ nhân 
phâm bát khả xâm phạm của con người, nhát là 


trong các lãnh vực khảo cứu đang tiễn hành 
ngày nay vệ các vấn đề gây chết không đau, đạo 


95 


AUTHOR NAME 


đực sinh học, sinh sản vô tính, các kỹ thuật biến 
đổi di truyến với mục đíchchữa trị hay 
làm thuyên giảm bệnh tát. 

Ý thức được rằng đối xử hung bạo với 
mộtcon ngườiduy nhấtcũng có nghĩa là 
làm thương tốn đến toàn thể nhân loại, tôi phải 
luôn cảnh giác trước sự kính trọng các quyển 
hạn củacon người. Tôi có bổn phận giải 
thoát những kẻ bị áp bức và tất cả những ai còn 
đang phải gánh chịu số phận nô lệ trong thời 
đại tân tiễn này nay, con số này có thể lên đến 
hàng triệu người. 

Nhân danh đại đa số thầm lặng, tôi xin 
xông vào cuộc chiến chống lại giáo điều của 
bọn con buôn nấp phía sau chủ trương toàn cầu 
hóa vô nhân đạo. Tôi quyết tâm không tham 
gia vào chiến lược của phong trào phi-vật-chất- 
hóa (2), cũng như các hình thức đầu cơ tài 
chính đã ăn sâu vào lương trì của bọn tài phiệt 
và các chính trị gia, nhằm mục  đíchxóa 
bỏtrách nhiệm trên phương diệncd nhán. 


5- Dẫn thân thứ năm uì sự sông 
CHIA SẺ VỚI TÂT CẢ MỌI NGƯỜI 


Tôi nguyện nêu cao chủ trương chia sẻ, 
tương trợ, phục vụ và đoàn kết, và ý thứcrằng 
đây chính là căn bản cần thiết cho sự sống trên 
Địa Cầu này. 


9%6 


BOOK TITLE 


Tôi chống lại quan điểm bênh vực sự hợp 
lý của sự thống trị tuân theo chủ-nghĩa-thực- 
dụng (3) và các chủ trương ngắn hạn, đấy chỉ là 
các cách làm nứt rạn tỉnh thânđoàn kết đưa đến 
các thể chế độc tài chuyên chế chỉ biết lợi 
lộc và cạnh tranh, vàđấy là nguyên nhân đưa 
đến tình trạng nghèo-nàn-hóa và làm kiệt 
quệ nhanh chóng các nguồn tài nguyên. 


6- Dân thân thứ sáu uì sự sống 
z Ấ ˆ 2 
THE CHÈE DÀN CHU 


Tôi nguyện dấn thân vì thể chế dân chủ với 
các cơ chế đại diện cho người dân với niễm 
tin rằng thể chế đó nếu không bị băng hoại vì 
tham nhũng, sẽ là một thể chế phù hợp nhất đổi 
với bản chất nguyên sinh của nhân loại. 

Đó cũng là nên tảng bên vững duy nhất có 
thể góp phần vào công trình xây dựngmột, cấu 
trúc chính trị toàn diện. Bởi vì một thể chế dân 
chủđdúng nghĩa của nó sẽ chủ trương 
các phương tiện phi-bạo-lực để bảo vệ sự tự do, 
trước hết là cho chính xứ sở mình và sau đó là 
cho toàn thể nhân loại. Thể chế đó sẽ mang lại 
sự cải thiện trên phương điện cả nhân và cả xã 
hội, phù hợp với một hiện thực mới và các ước 
vọng của người dán. 


7- Dắn thân thứ bảu uì sự sống 
MỘT NÊN KINH TẾ CÔNG BẰNG 


97 


AUTHOR NAME 


Tôi nguyện sẽ góp phân mang lại một nên 
kinh tế toàn cẩu tôn trọng sự sống của tất 
cả chúng sinh, dù làcon người hay không 
phải con người cũng thế. 

Trong tỉnh thần công lý đó, tôi xin khước từ 
các sự ưu đãi và đặc quyên dành cho riêng tôi, 
khước từ tất cả những gì không thể chia sẻ với 
kẻ khác. Tôi cô tránh không vơ vét một cách dự 
thừa khiến tôi vi phạm vào sự phung phí của 
cải, trong khi hàng triệu người phải sống 
trong hoàn cảnh thiểu thốn. Nếu mỗi người hiểu 
răng chỉ nên giữ lại cho mình những gì cần 
thiết thì sẽ không có ai phải chịu cảnh thiếu 
thốn cả. 


8- Dán thân thứ tám uì sự sống 
NGƯỜI PHỤ NỮ PHẢÁI ĐƯỢC BÌNH ĐĂNG 


Người phụ nữ là mẹ của nam giới. Vai 
trò của họ là bảo vệ sự sống và giảng dạy 
cho thể giới đang ngập chìm trong khói lửa 
chiến tranh, thế nào là ý nghĩa của hòa bình, 
chẳng phải đấy là liều thuốc mầu nhiệm mà thể 
giới đang khát khao được uống hay sao? 

lôi nguyện sẽ trao cho người phụ nữ quyên 
hạn được góp phần vào sự thăng tiến xã 
hội bằng các phương tiện giáo dục, và được 
nắm giữ các chức vụ với tâm trách nhiệmlớn 
lao, bởi vì tôi công nhận họ có đây đủ khả 


98 


BOOK TITLE 


năng bẩm sinh để hôi phục lại nhân tínhcho thể 
giới này, bằng cách khơi động lại ÿ thức trách 
nhiệm cá nhân và tập thể theo một chiêu hướng 
vị tha hơn. 


9- Dắn thân thứ chín uì sự sông 
MỘT NÊN GIÁO DỤC TOÀN DIỆN 


Tôi nguyện chủ trương và xúc tiễn một hệ 
thống giáo dụctoàn diện nhằm dạy con 
người biết sống, không những chỉ giúp họ phát 
huy các khả năng hiểu biết trong lãnh vựctri 
thức mà còn trên phương diện trực cảm và các 
phẩm tính của con tim. 

Trong tỉnh thân trách nhiệm toàn cẩu, đổi 
với việc giáo dục một đứa trẻ thì thật hết 
sức cân thiết là phải tập cho đứa trẻ biẾt suy 
xét, giúp nó trông thấy những sự sai lầm, ảo 
giácvà thiếucông bằng, nhất là đánh 
thức nhân tính bên trong đứa trẻ, tập cho nó 
biết nhìn vào bên trong chính nó bằng phương 
pháp thiên định hấu giúp nótìm hiểu tâm 
thứcvà các xúc cảm của chỉnh nó. Đấy là cách 
giúp cho đứa trẻ sớm trưởng thành trên phương 
diện nhận thức, cảm xúc và khả năng quyết 
định. Đông thời cũng nên tập cho đứa trẻ phát 
huy tình nhân ái và sự tương trợ, là những gì 
thật cần thiết giúp nó đương đâu với các tình 
huống bất định của thân phận con người. 


99 


AUTHOR NAME 


I0- Dân thân thứ mười uì sự sông 
MỘT NÊN VĂN HÓA NÊU CAO 
SATYAGRAHA 


Tôi nguyện rút tỉa các kinh nghiệm trong 
lịch sử và dựa vào các nguyên tắc căn bảncủa 
satyagraha hấu hình dung ra các phương thức 
hành động mang lại những sự cải tiếnthích 
nghỉ chống lại mọi sự áp đặt văn hóa, xã hội và 
chính trị, có thể khiến cho nhân tínhtrong tôi 
mất hết định hướng. 

Theo salyagraha thì sức mạnh đưa đến 
hành động không tùy thuộc vào thể xác mà chỉ 
có thể phát sinh từ tâm thức. Được hun đúc bởi 
một trí thức biẾt suy tư và quản thấy sự 
thật, sức mạnh đó sẽ trở nên bắt khuất, bởi vì 
nó không biết lùi bước là gì. 


I I- Dắn thân thứ mườ Ời một uì sự sống 
PHÁT HUY TRÍ TUỆ VỀ TRÁCH 
NHIỆM TOÀN CÂU 


Tôi nguyện với tất cả niềm vui sướng, dù 
trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, tôi 
Sẽ luôn phát động trong lương tâm mình một trí 
tuệ dựa trên rách nhiệm toàn cẩu hướng 
vào mục đích mang lại mọi sự tốt lành cho tất 
cả chúng sinh. 


100 


BOOK TITLE 


Đấy cũng chính là những gì mà nhân 
tính trong tôi hằng nguyện câu biến thành sự 
thật hẳu chuyển hóa lương tâm con người. Bởi 
vì sự thách đồ ngày nay trên hành tỉnh này là 
phải xét lại toàn bộ mô hình hiện sinh của thế 
giới già nua này, hấu dung hòa giữa tiến 
bộ khoa học và kỳ thuật với tiễn bộ đạo 
đực và nhán tính trong một hiện thực mới. 


Bures-Sur-Yvette, 16.09.16 
Hoang Phong chuyên ngữ 


Ghi chú: 


1-"Chống lại quan điểm về chủng loại" là cách 
tạm dịch chữ anfispeciesism/amtipécisme, là 
một phong trào được hình thành vào thập niên 
1970, cho rằng "chủng loại" của một con thú 
không phải là tiêu chuẩn để đối xử với nó, cũng 
không phải là để quy định một khuôn khổ 
đạo đức nào hầu mang ra áp dụng đổi với nó. 
Chủ thuyết "chống lại sự phân biệt chủng loại" 

này là nhằm đả phá "quan điểm phân 
biệt chủng loại ”/speciesism, nhằm đặt con 
người lên trên tất cả các chủng loại khác. 


2- "Phi-vật-chất-hóa" là cách tạm dịch chữ 
"demafterialisation", là chủ trương thay 


101 


AUTHOR NAME 


thế đồng tiền, hiện vật, của cải, các hình thức tư 
liệu dưới dạng giấy tờ bằng các dữ liệu vi tính, 
tức không còn lưu lại một dấu tích vật chất cụ 
thể nào cả. 


3- “Chủ nghĩa thực dụng” là cách tạm dịch chữ 
"wfi]itarism", là chủ nghĩa cho rằng thái độhợp 
lý nhất là phải mang lại tối ẩa sự lợi lộc dù là 
bằng phương tiện nào, và xem đó như là 
một hình thúc ý tưởng trong mọi sinh hoạt xã 
hội. 


102 


ABOLIT THE AUTHOR 


My Sprritual Autobiography. the Dalai Lama 
Paperback — International Edition, June 1, 2012 
by Sofa Stril-Rever (Author) 


Sofa Stril-Rever 1s a SanskrIt expert and an 
Iinterpreter for the Dalai Lama. She received 
training from a traditional Indian pandit and a 
Tibetan lama In the monastery of KirtI 
(Dharamsala). She translated and published a 
collection titled Kalachakra Buddhist Scriptures 
and cofounded the website 
www.buddhaline.net. 


Hoang Phong là bút hiệu. Thế danh Nguyễn 
Đức Tiến, Tiến sĩ Khoa học, sinh năm 1939, là 
hội viên Hội Thiền Học Quốc tế AZI 
(Association Zen Internationale), cựu Giảng sư 
Đại học Khoa Học Saigon, và cựu Địa chất gia 
và Kỹ sư tầm khỏa công ty dầu khí TOTAL. 
Ông về hưu năm 1999, và hiện định cư tại Pháp 
quốc. 

Trong những năm gần đây, ông đã dành toàn 
thời gian, công sức nghiên cứu và chuyển ngữ 
kinh sách Phật giáo của các vị cao tăng Phật 
giáo Tây Tạng, góp phần hoằng dương Phật 
pháp, mang lại lợi ích cho chúng sinh. 


103 


